NHIÊU TÁC GIÁ 


MỘT SỐ THAM LUẬN 
VỀ PHẬT GIÁO 


NHÀ XUÁT BẢN HÒNG ĐỨC -2015 


°1 


MỤC LỤC 


THIÊN TÔNG: MỘT NHÁNH CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


TRONG CÁC NƯỚC PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA ............................. --- l 
Thiền Tông Khác Hắn Với Phật Giáo “Đại Thừa'.......................- --s: 3 
E111 (ïñï1ñH là vi cái 6a (60v 2c tseoaaoaosae 5 
Sự Hình Thành Của Thiền Tông Ở Trung Quốc .........................-..-- S 
Kiộc Lần Đối Với KiNh Đao bsybnbadDixdL0180Asbxdclde 10 
T117 0c 00a 02a 603Aagtalacodeaaadeoae I1 
Qua Việc Hành Thiền .......................... -..2 + 22 2S2 SE EE£E£EE£EsEkzrkrred 13 
KH LH 22 aa6alol602/22vsade 14 
Ngộ (Satori) và Công Án (Koan),..................-- - ¿52 sccscseceersrserecree l6 
K1 0 á6ssee66xeikiRaseseosao 18 

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY & PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA............... 23 
E6 71T no ad diasadae Áo) 
(D Sự Xuất Hiện Của “Đại Thừa' .................................-----csccsccsceccee 26 
(H) Đạo Phật Đại Thừa & Đạo Phật Nguyên Thủy ........................ SA) 

LÝ TƯỞNG BÒ-TÁT TRONG PHẬT GIÁO ...........................-------- 5+: 31 
T1 0111 T1Ố gái Gái dán àibáidedihidiilbtlÀ46ii80))iA0ikáiáxiGi-s6 36 
lở] l2 18/08: 53E AT"... nh 42 

THIÊN TÔNG VÀ TỊNH ĐỘ TÔNG............................---¿- 2©7cccxczsecrcercee 47 
(1) Chỗ Không Gặp Gỡ Giữa Thiên và Tịnh ............................---2--5- 49 
(2) Chỗ Thiền Tông và Tịnh Độ Tông Gặp Được Nhau................. 52 

KHÔNG CÓ “TIỂU THỪA? TRONG PHẬT GIÁO .........................-. 65 
1. Giai Thoại Về “Hinayana" (Tiểu Thừa) ......................-.-- 2 s25: 68 


2. Không Có “Tiểu Thừa” Trong Phật Giáo........................... ---- --- 80 


*®1V 


3. Hai Pháp do Đức Phật giảng dạy để dẫn đến bình-an và hạnh- 


Dị TL bung ba bá g426ảs(g 1540iả 9x8 dsk4a14614G4i42006iasluÄtsksiagliailigiipkecsilsiaekl 34 
4. Dẹp Bỏ Chữ “Tiêu Thừa” Để Tăng Sự Hòa Hợp Trong Phật 
TT oán báu 26010005d3012364onii61oti464c6asiaeibsssfeboitgfulliesigeaissl 85 
3. Ai Là Những Trường Phái Phật QáO cu ciciiis~o S8 
6. Chủ Thuyết Của Những Trường Phái Bảo Thủ Kinh Bộ Nikaya 
sẽ 


THIÊN TÔNG: 


MỘT NHÁNH CỦA PHẬT GIÁO 
NGUYÊN THỦY TRONG CÁC NƯỚC 
PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA 


Tác giả: SHANTA RATNAYAKA 
Người dịch: Ni Sư Thích Nữ Liễu Pháp 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 2 


3 s Thiên Tông: 
Một Nhánh Của Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Các Nước Phật Giáo Đại 


Người phương Tây biết Thiền Tông từ Nhật Bản, và Nhật Bản 
lại học thiền từ Trung Quốc. Vì Trung Quốc và Nhật Bản là các 
nước theo Phật giáo Đại Thừa (M⁄ahayana) nên thiền tông cũng 
thường được xem là một nhánh của Phật giáo Đại Thừa. Nhưng 
một vài sự kiện lịch sử và thực tế chứng minh rằng thiền tông là sự 
tiếp nối của Phật giáo Nguyên Thủy (7heravada), hình thức uyên 


nguyên nhất của Phật giáo. 


Mối quan hệ giữa Phật giáo Nguyên Thủy và thiền tông chưa 
được các học giả chú ý vì những nguồn tài liệu gốc của Phật giáo 
Nguyên Thủy chưa được dịch đây đủ sang tiếng Anh, hơn nữa, một 
vài khía cạnh của Phật giáo Nguyên Thủy đã bị giải thích lệch lạc 


trong các tác phẩm hiện đại. 


Phân đầu của bài viết này sẽ điều chỉnh những quan niệm sai 
lầm về Phật giáo Nguyên Thủy. Phần thứ hai nhằm xác định nguồn 
gốc của thiền tông, và phần thứ ba sẽ chỉ rõ những điểm tương 
đồng trong kinh nghiệm tâm linh, phương pháp hành thiền, con 
đường giác ngộ, cách diễn tả của những bậc giác ngộ, và đời sông 


của các vị tu sĩ, giữa thiền tông và Phật giáo Nguyên Thủy. 


Thiền Tông Khác Hắn 
Với Phật Giáo “Đại Thừa” 

Mặc dầu thiền tông tồn tại ở các nước theo Phật giáo “Đại 
Thừa?, nhưng giáo lý vả phương pháp thực hành của thiển tông 
không giống với các tông phái khác của Đại Thừa. Chăng hạn Tịnh 
Độ Tông, một tông phái lớn của Đại Thừa, hướng dẫn người tu chỉ 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 4 


dựa vào sự tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà để được giải thoát.! Đối 
với người theo Tịnh Độ tông, đức tin (tín) chính là một “quả tặng” 
(gift) của Đức Phật A-di-đà.? Giải thoát nhờ vào tha lực, như dựa 
vào Đức Phật, là một khái niệm xa lạ với thiền tông. Một vị thầy 
hay một người bạn có thể hướng dẫn phương pháp hành thiền 
nhưng vị thầy không phải là đẳng cứu rỗi. Như D.T. Suzuki nói 
“theo tôn chỉ và đạt đến mục đích, điều này phải tự mình làm chứ 
không do sự trợ giúp của người khác”.Š Điều này hoàn toàn trùng 
hợp với giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy và chứng tỏ thiền tông 
rất gần với Phật giáo Nguyên Thủy và khác hắn Phật giáo Đại 
Thừa. 

Vài tác giả cho rằng Phật giáo Ấn Độ có tính chất siêu hình nên 
không thể có được phương pháp thực tập như của thiền tông. Ấn 
Độ là chiếc nôi của Duy Thức Tông (Yogacara), Mật tông 
(Mamrra), Hoa Nghiêm tông (Avafamsaka) hay của Tam Luận tông 
(Sunyafa hay Madhyamika).* Đây chính là những tông phái của Đại 
Thừa, phát triển những yếu tô siêu hình nhằm trả lời cho những 
thách thức của triết học Ân Độ giáo ở Ấn Độ thời bấy giờ. Mặc dầu 
Phật giáo Nguyên Thủy không thuộc vào những tông phái này, 
những người không nghiên cứu Phật giáo Nguyên Thủy từ kinh văn 
gốc thường nghĩ răng Phật giáo Nguyên Thủy là sự tập hợp của 
những giáo điều có tính cách lý thuyết như Tứ Diệu Đề và Bát 
Chánh Đạo. Phần sau của bài viết sẽ chỉ rõ rằng cốt lõi của Phật 


!D.T. Suzuki, Shin Buddhism (New York: Harper and Row, 1970), p.90. 


? Alfred Bloom, Shiran's Gospel of Pure Grace (Tucson: The University of 
Arlzona Press, 1965), p. 45. 


3_D.T Suzuki, Essays in Zen Buddhism, (New York: Harper and Brothers, 
1949), 1st serles, p.242. 


*# Tbid,p.171 


5s Thiên Tông: 
Một Nhánh Của Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Các Nước Phật Giáo Đại 


giáo Nguyên Thủy là sự chứng nghiệm giải thoát (Søafori trong 
thiền tông) chứ không phải là những lý thuyết dần dần hình thành 
từ giáo lý và sự thực hành trên con đường giác ngộ. 


Ngay cả ngày nay, các vị sư ở Sri Lanka vẫn thường tự nhắc 
nhở yếu tố đơn giản này bằng cách đưa bài kệ sau của kinh Pháp cú 
(14:5) vào trong bài tụng Piri mỗi buổi tối: 

“Sabba pàpassa akaranam 
Kusalassa upasampadà 
Sacifta pariyodapanam 


Etam Buddhasàsanam” 


Chư ác mạc tác 

Chúng thiện phụng hành 
Tự tịnh kỳ ÿ 

Thị chư Phật giáo 


Đề truyền đạt Phật pháp một cách văn tắt, các vị thiền sư cũng 
trích cùng bài kệ trên. Khi nhà thơ Hakuratukan hỏi thiền sư Dorin 
về bí mật của Phật giáo, ông nhận được câu trả lời: 

“Không làm các việc ác 
Làm các việc lành 

Giữ tâm ý trong sạch 

Là lời dạy của chư Phật".5 


Phật Giáo Nguyên Thủy 


Š Một số bài kinh cầu an và chúc phúc được gọi là Kinh Pirit. 


5 Philip Kapleau, The Three Pillars of Zen (New York: Harper and Row, 
1966), p. 246 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 6 


Ngay trong thời Đức Phật, các vị írưởng lão đã duy trì giáo lý 
của Đức Phật để chỉ rõ con đường giác ngộ. Vì vậy truyền thông 
Phật giáo xa xưa nhất được gọi là Thượng Tọa Bộ (Theravada). 
Trong những thế kỷ đầu tiên của Phật giáo, 1§ bộ phái phát xuất từ 
Thượng Tọa Bộ nhưng dần dân biến mất. Từ một số bộ phái đó một 
tông phái chính được hình thành và được gọi là Đại Thừa 
(Mahayana). Trong khi Thượng Tọa Bộ được duy trì ở các nước 
Nam Á như miền Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan và Miến Điện, thì 
Đại Thừa phát triển mạnh ở các nước Đông Bắc Á như Trung 


Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, (và sau đó ở Việt Nam đến ngày nay). 


Đại Thừa chủ trương quả vị Phật là mục tiêu tối thượng và có 
thể có nhiều vị Phật trong cùng một thời. Thượng Tọa Bộ chủ 
trương quả vị Phật lẫn quả vị A-la-hán đều là mục tiêu bởi vì A-la- 
hán, những vị đạt đến giác ngộ bằng cách thực hành theo lời Phật 
dạy, cũng chứng ngộ Niết bàn y như Đức Phật. Và mỗi thời chỉ có 
một vị Phật, tất cả những bậc giác ngộ khác đều là A-la-hán. Sự 
thành tựu đạo quả của một vị A-la-hán được gọi là Thanh Văn giác. 
Cả Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy đều chấp nhận 
có ba thừa: Toàn giác Phật, Độc Giác Phật, và Thanh Văn Phật. 
Hơn nữa, theo cả hai truyền thống, Đức Phật cũng chính là một vị 
A-la-hán. Ngoài những điểm trên, không có sự mâu thuẫn nảo giữa 
Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy liên quan đến vấn 
đề giác ngộ. 

Ngay cả một học giả nổi tiếng như Suzuki cũng tin rằng “Phật 
tử Phật giáo Nguyên Thủy đi tìm sự giác ngộ cho chính mình, cho 


lợi lạc tâm linh của riêng mình, và hiên nhiên không nghĩ đến 


7s Thiên Tông: 
Một Nhánh Của Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Các Nước Phật Giáo Đại 


những người khác, không nghĩ đến tất cả mọi người, mọi loài.” 
Điều này là sai!: đây không phải là mục đích của một vị A-la-hán 
hay của người theo Phật giáo Nguyên Thủy. Một vị A-la-hán, và 
ngay cả một người đang đi trên con đường đến quả vị A-la-hán, 
sông vì lợi ích và sự tiến hóa của mọi người, mọi loài.° Đời sống lý 
tưởng của Bồ-tát Sumedha minh họa cho chúng ta thấy lý tưởng 
phụng sự thế gian của Phật giáo Nguyên Thủy. Trước Đức Phật 
Nhiên Đăng (Dapankara Buddha), Bồ-tát Sumedha đã trì hoãn sự 
chứng ngộ của mình để cứu giúp chúng sanh thoát khỏi sanh tử 
luân hồi.* Nhiều Phật tử Nguyên Thủy noi theo tấm gương nảy. 
Ngay từ những ngày đầu tiên Đức Phật đã khuyến khích các vị A- 
la-hán đi khắp nơi để giáo hóa. Sau khi Đức Phật nhập diệt, chính 
các vị A-la-hán như ngài Mahakassapa (Đại Ca-diếp) và ngài 
Ananda đã bảo lưu giáo pháp của Đức Phật vì lợi ích của thế gian. 
Trong thời Vua Asoka (A-dục), bậc A-la-hán Mahinda và nhiều vị 
trưởng lão khác đã truyền và phát triển Phật giáo đến các nước 
khác.!° Cho đến ngày nay, mục tiêu của người Phật tử Nguyên 
Thủy không chỉ là những thành tựu tâm linh cho riêng mình mà còn 


cho sự tiên hóa của mọi người. 


T_D.T Suzuki, Essays in Zen Buddhism (2nd edition,; London: The 
Buddhist SocIety, 1958), Third serles, p. 164 


8 Jtivuttaka, ed. by Ernst Windisch (2nd edition, London: Pali Text Soclety, 
1948) pp. 78-79 


?- Apadaana-atthakathaa, ed. by C.E. Godakumbura (London: Pali Text 
SocIety, 1954), p. 16 


!9 Mahaanaama, The Mahaavamsa or the Great Chronicle of Ceylon, trs. By 
Wilhelm Geiger (4th edition; Colombo: The Ceylon Government 
Publication Bureau, 1960), p. 88 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 8 


Mặc dầu những quan niệm như chỉ tu tập cho riêng mình 
thường được gán một cách sai lầm cho Phật giáo Nguyên Thủy, 
nhưng những dẫn chứng nêu trên có thể chứng minh cho quan điểm 
của Phật giáo Nguyên Thủy. Ngay cả danh từ “Tiểu Thừa" 
(Hinayana) cũng nên được loại ra khỏi vốn từ của các học giả vì 
không từng tồn tại một hình thức Phật giáo nào như vậy. Nếu 
hiểu cả Đại Thừa lẫn Nguyên Thủy một cách đúng đắn thì sẽ thấy 
rõ điều này. R.D.M. Shaw, dịch giả cuốn “7he Hekigan Rohu”, 


tuyên tập 100 câu chuyện về các thiền sư Trung Hoa, đã lưu ý: 


“Chữ “Tiểu Thừa)" do những Phật tử Đại Thừa đặt ra nhự một 
danh từ tỏ ý coi thường một tông phái gâm 18 bộ phải, trong đó chỉ 
côn một bộ phái tôn tại. Tông phái này chính là Thượng Tọa Bộ 
đang được thực hành ở các nước Sri Lanka, Miễn điện, Thái lan, 
và Campuchia... vì vậy không chính xác khi gọi Nam Tông 
(Southern School) là Tiểu Thừa', và danh từ có tỉnh cách phỉ bảng 
này, vốn không hê xuất hiện trong Tam Tạng Kinh Điển, tốt nhất 


nên được loại trừ trong cách dùng hiện đại.”!! 


Sự Hình Thành Của Thiền Tông 
Ở Trung Quốc 
Bodhidharma (Bồ-đề Đạt-ma), người sáng lập ra thiền tông ở 


Trung Quốc, là một vị sư từ miền Nam Ân Độ. Ngài đến Trung 


Quôc vào năm 520 sau Công Nguyên bởi vì ngài “zá( fiêc cho sự 


!' R.D.M. Shaw, trans. and ed., The Blue Cliff Records, The Hekigan Roku 
(London: Michael and Joseph, 1961), p. 171 


9s Thiên Tông: 
Một Nhánh Của Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Các Nước Phật Giáo Đại 


suy tàn của giáo lý chính thống của Đức Phật trong những vùng xa 


b2) RdnN 


“Giáo lý chính thống của Đức Phật" có thể chính là Thiền Minh 
Sát (Vipassana) {dựa trên Thiên Định}! của Phật giáo Nguyên 
Thủy. Một sự nghiên cứu có tính chất so sánh giữa Thiền Minh Sát 
của Phật giáo Nguyên Thủy với Thiền của Thiền Tông sẽ chứng 
minh răng hai truyền thống Phật giáo này giống nhau về căn bản. 
Kết quả của sự nghiên cứu đó đã giúp cho Winston King tuyên bố: 
“Tôi cho rằng hai lỗi thiên này căn bản giống nhau về mặt chức 
năng và chứng nghiệm, mặc dù phương pháp, cách diễn đạt, và 
phong vị cảm xúc thay đổi tùy theo bối cảnh văn hóa của mỗi 


nơi.”4 


Một số trưởng lão nổi tiếng của Thượng Tọa Bộ được nhắc đến 
trong cùng thời kỳ với Bodhidharma. Nhà luận sư chú giải lỗi lạc 
Buddhaghosa (Phật Âm) sống ở miền Nam Ấn Độ vào thế kỷ V 
trước khi qua Sri Lanka.!Š Nhà luận sư chú giải Buddhadatta là một 
nhân vật nồi tiếng khác ở Nam Ấn thời bấy giờ. Không lâu sau đó, 
Badaratirtha Dhammapala cũng sống ở đây và viết tiếp một số chú 
giải luận giải. Mặc dầu Thượng Tọa Bộ bắt đầu suy yếu ở Nam Ấn 
sau thế kỷ VII, nhưng nó vẫn còn tôn tại cho đến thế kỷ XV và duy 


trì quan hệ tốt đẹp với Phật giáo các nước, đặc biệt với Sri Lanka 


!“ Suzuki, Essays I, p. 177 
!3 (Chú thích trong ngoặc {...} là của người dịch Việt LKK}. 


!# Winston L. King, "A Comparison of Theravada and Zen Buddhist 
Meditation Methods and Goals," History of Religions, IX, 4, (May 1970), 
p- 305 


!.B.C. Law, Buddhaghosa, (Nugegoda, Sri Lanka: Spartan press, 1963), p. 
29 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 10 


(Tích Lan) và các nước Phật giáo Nguyên Thủy. Thậm chí có một 
ngôi chùa Trung Quốc ở Nam Ân cho đến cuối thế kỷ XV.! 


Sự kiện này chứng tỏ răng chính thời điểm đó, lúc Phật giáo 
Nguyên Thủy phát triển mạnh ở Ân Độ, là lúc Bodhidharma (Bồ-đề 
Đạt-ma) qua Trung Quốc. Vì vậy, “giáo lý chính thống” mà ngài 
đem từ Nam Ấn đến rất có thê là Thiền Minh Sát của Phật giáo 
Nguyên Thủy. Trước khi ngài đến Trung Quốc, Phật giáo Đại Thừa 
đã có ảnh hưởng ở Trung Quốc nhờ vào những hoạt động của 
Kumarajiva (Cưu-ma-la-thập). Hơn nữa, vì Bodhidharma đi bằng 
đường biên,” nên chắc hăn ngài cũng đã viếng thăm các nước Phật 
giáo Nguyên Thủy giữa Nam Ân và Trung Quốc. 


Độc Lập Đối Với Kinh Điển 
Bodhidharma (Bồ-đề Đạt-ma) là một người học rộng nhưng 
rất độc lập đối với kinh điển. Ngài không giới thiệu kinh sách gì 
cho các đệ tử ngoại trừ cuốn Kinh Lăng Già (Lankavarara Suira).!8 
Kiến thức đạt được từ sách vở không đem lại sự giác-ngộ, mục tiêu 


của sự tu tập. 


Từ thuở ban đầu cho đến tận ngày nay, thái độ của Phật giáo 
Nguyên Thủy đối với kinh điển cũng không khác với thái độ của 


!5.H, Dhammaratana, Buddhism ¡in South India (Kandy, Sri Lanka: Buddhist 
Publication Soclety, 1968), pp. 6-45 


!7 Xem chú thích 12 


!3 1ankaavataara Sutra, viết bằng ngôn ngữ Sanskrit, không có trong Tam 
Tạng Pali, nhưng cho rằng được Đức Phật thuyết cho vua của xứ Sri 
Lanka, một nước theo Phật giáo Nguyên thủy từ thế kỷ III trước công 
nguyên, và Phật tử ở Sri Lanka tin rằng Đức Phật đã viễng thăm xứ sở của 
họ ba lần. 


L1 #hiển Tông: 
Một Nhánh Của Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Các Nước Phật Giáo Đại 


Bodhidharma. Trưởng lão Ananda hầu Đức Phật suốt 25 năm và 
thuộc lòng tất cả các bài kinh của Đức Phật nhưng vẫn không 
chứng được quả A-la-hán cho đến khi trưởng lão Mahakassapa 
(Đại Ca-diếp) đốc thúc ngài, ba tháng sau khi Đức Phật nhập diệt.'? 
Một ví dụ khác tương tự là trường hợp giác ngộ của Nagasena. Một 
hôm ngài Dhammarakkhita nói: “Này Nagasena, như một người 
đếm bò, nhưng người khác hưởng những sản phẩm của nó, cũng 
vậy ông thuộc làu tam tạng kinh điển mà vẫn không thành tựu được 
quả vị của sa môn.”?? Được nhắc nhở như vậy, Nagasena giác ngộ 
ngay ngày hôm đó. Nagasena làu thông tam tạng nhưng kiến thức 


uyên bác của ngài không đem lại sự giác ngộ. 


Sau đó, đến thời của “Thanh Tịnh Đạo Luận” 
(Visuddhinagga) {của ngài luận sự Phật Âm nói trên}, việc học 
kinh điển được xem như là một trở ngại cho việc hành thiền.?! 
Một ví dụ của một vị thiền sư cho thấy rằng việc học kinh điển 
cũng có một vị trí tương tự trong thiền tông. En-go khuyên đệ tử 
của ngài nên gạt bỏ tất cả những “kiến thức tương đối” và những 


“giảng giải”.?? 


Thực Chứng 


!? Mahaanaama, Mahaavamsa, pp. 16-17 


? The Questions of King Milinda, Part I, trans. By T.W. Rhys Davids, The 
Sacred Book of the East, Vol. XXXYV (New York: Dover Publications, 
Inc. 1963), pp.. 28-29 


?! Buddhaghosa, Visuddhimagga (Sri Lanka: Vidyasadhaka press, 1914), 
p.70 


? Shaw, Blue CHÍf, p. 267 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 12 


Điều quý giá nhất đối với trưởng lão Ananda, Nagasena, và 
hàng trăm tắm gương tương tự không phải là kiến thức của quý 
ngải mà chính là sự thực chứng tâm linh ở bên trong, hay chính là 
sự giác-ngộ mà Đức Phật cũng như các bậc A-la-hán khác đã đạt 
được. Trong thiền tông sự giác ngộ này được gọi là Safori, Praja— 
hay Pa- (trí tuệ, bát-nhã). ƒ7assana (minh sát) là một từ tương 
đương tìm thấy trong Tam Tạng. {Động từ} ƒipassanä (nhìn thấu 
rõ, quán sát một cách minh mẫn) trong Phật giáo Nguyên Thủy 
chính là “kiến tánh” trong thiền tông vậy. Suzuki chỉ ra răng “Cố 
tủy của thiên Phật giáo ở chỗ có được cái nhìn mới mẻ về sự sống 
và về mọi sự vật.” Thiền tông hay Phật giáo Nguyên Thủy sẽ vô 
ích và vô nghĩa nếu không có sự giác-ngộ. 


A ®©6 


Prajaz (hay Pa- trong Päli) là “con mắt” để thấy được thực tánh 


của chính mình và của các pháp. Hành động thấy cũng đồng thời là 
hành động giải thoát, và chính tuệ quán đó chính là “tuệ nhãn”.”? 
Con mắt mà một thiền giả nhìn thấy chính mình cũng chính là 
Prajazà.?Š Tuệ quán bao gồm một sự nhận biết đầy đủ về chính tâm 
mình, hay thực tánh của chính tâm mình. Có thể tìm thấy sự giải 
thích chi tiết về điều này trong cuốn “Thanh Tịnh Đạo Luận” 
(Visuddhimagga) (phần kiến tịnh — đifhivisuddhi). Thấy tâm và 
thấy tánh cũng được các thiền sư giải thích tương tự. 

“Một khi ánh sáng của trí tuệ soi thấu vào tự tánh tâm địa, thì 
trong ngoải thảy đều sáng tỏ; mọi vật trở thành trong suốt, và biết 
được bản tâm của mình. Biết bản tâm tức là giải thoát. Chứng giải 


® Suzuki, Essays I, p. 227 


®# “Vato daanam udapaadi - paddacakkhu anuttaram Yassa cakkhussa 
patlaabhaa sabbadukkhaa pamuccataati”, Itivuttaka, p. 52 


?5 D.T. Suzuki, Studies in Zen, London: Buddhist SocIetfy, 1955), p. 120 


13 hiển Tông: 
Một Nhánh Của Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Các Nước Phật Giáo Đại 


thoát tức là chứng Bát-nhã tam-muội (Pr47aza-samàdi). Ngộ Bát- 


nhã tam-muội tức là vô niệm”. 


Qua Việc Hành Thiền 


Từ “Thiền” (Zen hay Chan) bắt nguồn từ chữ Sanskrit Dhyàna 
chỉ những trạng thái thần bí đạt được qua một quá trình dài thực tập 
định tâm. Mặc dầu có nguồn gốc như vậy, thiền tông không dạy 
những trạng thái yoga thần bí hay đhyàna (Thiền Chỉ) mà lại dạy 
Thiền Quán. 


Thiền của thiền tông không phải là đ/yàna mà là thấy rõ thực 
tánh bên trong chính mình. Phật giáo Nguyên Thủy xem đhyàna là 
pháp tu tiền Phật giáo và Đức Phật không xem nó như là mục đích 
tối hậu. Điều nảy giúp ngài khám phá ra “một hình thức khác của 
thiền?” được gọi là Eipassanäa (tiếng Phạn: Vipasyanà hay 
Vidarsanà), quán chiêu vào bên trong của các pháp, dẫn đến sự giải 


thoát hoàn toàn của tâm, đên sự giác ngộ chân lý rột ráo, Niễt bàn””. 


Bodhidharma đã không đem đhyèna (thiền) đến Trung Quốc mà 
chắc chăn ngài đã đem Thiền Quán (Vipassanz) vốn khác hắn với 
thiền. Những tác giả không thấy rõ sự tương tự giữa thiền của thiền 
tông và thiền quán ƒipassana thường hay nhằm lẫn giữa Wipassana 


và dhyàna.?° 


® Suzuki, Essays II, p. 36 


lở Walpola Rahula, What the Buddha Taught, (New York, Grove Press, 
1962), p. 68 


?# Suzuki, Studies, p. 163 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 14 


Cả Vipassana lẫn thiền tông đều không chủ trương hành giả 
phải ngồi thiền. Mặt khác cả hai đều không thấy có gì sai trái trong 
việc ngôi thiền. Bài kinh “7 Niệm Xứ” (Satipatthàna) và những 
bài kinh tương tự của Phật giáo Nguyên Thủy cũng khuyến khích 
việc ngôi thiền, nhưng thông thường là thiển trong mọi oai nghị, 
ngay cả trong khi làm tất cả các hoạt động khác. Các vị thiền sư 
khuyên ngồi thiền (Zazen)?? cũng như thiền trong lúc làm các công 
việc hàng ngày. Đôi lúc các thiền sư định nghĩa “ngồi thiền” chính 


là thiền trong mọi oai nghi.0 


Đốn Hay Tiệm? 


Ngay từ ngày xuất gia, Bồ-tát Siddhartha nỗ lực tu tập để tìm sự 
giác ngộ trong suốt sáu năm và cuối cùng đã thảnh tựu. Thật sự thì 
sự giác ngộ của ngài chỉ diễn ra trong nháy mắt. Một người tu tập 
phải trải qua một chặng đường thật dài, nhưng khi giác ngộ thì lại 
giác ngộ một cách gần như đột ngột. Sự giác ngộ của trưởng lão 
Cakkhupảla là một minh họa khác cho điều này. Ngài Cakkhupàla 
quá nỗ lực hành thiền đến nỗi mắt ngài bị mù. Nhưng ngay trong 
sát na mắt ngài trở nên mù chính là lúc ngài giác ngộ?!. Những ví 
dụ này cho thấy giác ngộ thì nhanh chóng nhưng phải có một sự 
tiệm tiễn trong đời sống tinh thần để chuẩn bị cho giây phút quyết 
định đó. 





?' Kapleau, Three Pillars, p.46 


*° Hui-neng, The Platform Sutra of the Sixth Patriarch, trans. by Phillip B. 
'Yampolsky (New York: Colombia University press, 1967), p. 140 


3' Buddhaghosa, Dhammapada-atthakathaa I, ed. by Kahawe Ratanasara, 
Simon Hewavitarana Bequest Series, Vol. V (Colombo: The Tripitaka 
Publication Press, 1919), p. 6 


15 #hiển Tông: 
Một Nhánh Của Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Các Nước Phật Giáo Đại 


Trong một vài trường hợp sự tiệm tiễn không thấy rõ mà giác 
ngộ lại quá đột ngột. TherIk giác ngộ khi nhìn những ngọn rau mà 
cô đang nấu trên bếp”?. Lúc đó cô chỉ là một cư sĩ tại gia với tất cả 
những công việc bếp núc nội trợ. Nhưng đột nhiên cô giác ngộ. 
Một vị vua của Vàrànasì giác ngộ khi nhìn những chiếc vòng lắc 
nhịp nhàng trên tay của hoàng hậu khi bà đang nghiền trầm để làm 
bột thơm.33 Vị vua này chưa một lần bước đến thiền đường trước 
khi trở thành bậc giác ngộ, và mặc dầu ở ngài không hề có tiệm 
tiễn, sự đốn ngộ của ngài vẫn là một sự giác ngộ hoàn toàn. 

Tiệm ngộ hay đốn ngộ cũng là một vấn đề quan trọng trong 
thiền tông. Dòng thiền của miền Nam Trung Quốc được gọi là 
“Đốn” trong khi của miền Bắc là “Tiệm”. Kinh “Pháp Bảo Đàn” 
của thiền tông giải thích hai khía cạnh, đốn và ngộ là không khác: 
“không có sự khác biệt giữa đốn ngộ và tiệm ngộ. Tuy nhiên, có 
người thông mình và có người ngu độn. Những người sỉ mê hiểu từ 
từ còn những sáng suốt thì hiểu ngay”°. Phật giáo Nguyên Thủy 
cũng có cùng quan điểm. Không có gì khác nhau giữa đốn và tiệm, 
cả hai đều có cùng một mục đích. Không những cả hai khía cạnh 
này mà ngay cả sự kết hợp của chúng cũng tìm thấy trong Phật giáo 


Nguyên Thủy, và rõ ràng với thiên quán ƒ7nassana nó đã được đem 


3“ Dhammapaala, Paramatthadaapanaa or the Commentary of the 
Therigaathaa, ed. by B. Dewarakkhita, Simon Hewavitarana Bequest 
Series, Vol. IH, (Colombo: The Tripitaka Publication Press, 1918), pp. 4- 
5 


3 Buddhaghosa, Paramatthajotikaa or the Commentary to the Suttanipaata, 
ed. by Sumangala, Simon Hewavitarana Bequest Series, Vol. VH 
(Colombo: The Tripitaka Publication Press, 1920), p. 64 


* Hui-neng, The Platform Scripture, trans. by Wing -Tsit-Chan, Asian 
Institute Translations, No. 3 (New York: "St. Johns University Press, 
1963), p. 49 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 16 


sang Trung Quốc. Hơn nữa, đốn ngộ không chỉ xuất phát từ Trung 
Quốc như Suzuki đã lầm nghĩ°Š. 


Ngộ (Satori) và Công Án (Koan) 


Một cuộc nói chuyện, một câu hỏi hay một sự kiện khai mở cho 
tâm giác ngộ được gọi là công án trong thiền tông. Những cuộc nói 
chuyện của Đức Phật đều là những ví dụ điển hình cho công án bởi 
vì hầu hết các cuộc nói chuyện đó đều kết thúc bằng việc khai ngộ 
của người nghe. Tam tạng và chú giải Pãli có rất nhiều những sự 
kiện như vậy. Sau đây là những ví dụ của công án từ cả hai truyền 


thống. 


— Thiền tông: I-San hỏi Kyogen, “Ngươi có thể cho ta biết một 
chữ từ ngươi trước khi ngươi ra khỏi bụng mẹ, trước khi ngươi biết 
phân biệt được chăng?” 


— Phật giáo Nguyên thủy: Trưởng lão Sarputta hỏi 
Kundakalesa, “Cái gì là một?””” 


Mặc dâu cả hai câu hỏi đêu dường như làm cho rôi trí, nhưng 


ngược lại cả hai đêu đưa đên giác ngộ. 


— Thiền tông: Một hôm khi Kyogen đang quét sân, một viên sỏi 
đụng vào khóm tre phát ra một tiếng động và chính tiếng động ấy 


đã khai mở cho tâm trí của Kyogen.”? 


3 Suzuki, Essays II, p. 34 

3 Suzuki, Studies, p. 161 

3” Dhammapala, Commentary of the Therigaathaa, p. 81 
” Suzuki, Essays I, pp. 240-41 


L7 hiển Tông: 
Một Nhánh Của Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Các Nước Phật Giáo Đại 


— Phật giáo Nguyên thủy: Một hôm khi Patàcàrà đang xôi nước 
rửa chân, cô quan sát nước chảy trên mặt đât và thâm dân vào lòng 
đất. Điều này đã khai mở cho tâm cô giác ngộ.” 


Một sự kiện đơn giản như tiếng vang của viên sỏi hay hiện 
tượng nước thâm vào lòng đất đôi lúc có khả năng giúp cho một 
người thấy rõ thực tánh của tất cả các pháp. 


- Thiền tông: Khi trời tối Ryutan thắp một ngọn nến cho 
Tokusan nhưng khi Tokusan định cầm lấy thì Ryutan thôi tắt nó đi. 


Bỗng nhiên Tokusan hoát ngộ.“ 


— Phật giáo Nguyên thủy: Một hôm đến phiên Uppalavanna 
quét dọn giảng đường, sau khi đã làm xong công việc cô đứng một 
lát để ngắm ngọn đèn cô cừa mới thắp. Ngọn đèn này đã thắp sáng 
ngọn đèn bên trong cô và cô trở thành một vị A-la-hán."! 

Khoảnh khắc giác ngộ có khi mang đôi chút tính bi kịch. Sau 
đây là hai ví dụ. 

— Thiền tông: Jojaza hỏi Rinzai: “Cái gì là đại ý của Phật 
pháp?” Rinzai nhồm dậy, năm lây Jojaza, tát tai và đây ông ra 
ngoài. JoJaza đứng yên. Một vị tăng đứng cạnh bảo, “JoJaza, sao 
không lạy tạ đi?” Khi Jojaza cúi lạy, bỗng nhiên ông hoát ngộ.” 


” Dhammapala, Commentary of the Therigaathaa, p. 89 


*° D.T. Suzuki, An Introduction to Zen Buddhism (New York: Grove Press, 
1964), p. 89 


*' Dhammapala, Commentary of the Therigaathaa, p. 150 
# Shaw, Blue CHf, p. 119 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 18 


— Phật giáo Nguyên thủy: Một hôm, trưởng lão ni Dhamma 
đang trên đường trở về Ni viện, do quá giả yếu bà té ngã giữa 


đường. Quan sát cái té một lát bà đắc quả A-la-hán. 


Những ví dụ trên đủ để chứng minh rằng ngộ trong Thiền tông 
và trong Phật giáo Nguyên Thủy không đòi hỏi một phương pháp 
nhất định và không có một lối hành thiền tiêu biểu nào đề đạt được 
giác ngộ, mà thay đổi tùy theo từng người. Tuy nhiên dần dần các 
vị thiền sư trong thiền tông cũng như trong Phật giáo Nguyên Thủy 
đều vận dụng một vài cách thức hành thiền như đếm hơi thở hay 
tập trung vảo ánh sáng một ngọn nến. Những điều này không cần 


phải giải thích ở đây. 


Cách Diễn Đạt 


Bởi vì mục đích của Phật giáo Nguyên Thủy và của Thiền tông 
là “giác ngộ” nên hành giả của cả hai truyền thống đều không coi 
trọng những pháp tu có tính cách bề ngoài như thờ cúng tượng 
Phật. Mặc dầu Đại Thừa phát triển giáo lý Tam Thân (Trikàya)“* từ 
Phật thân, những người theo Phật giáo Nguyên Thủy tin rằng thân 
Phật cũng là thân người, và nhìn ngắm, chiêm ngưỡng hay lễ bái 
thân Phật ngay cả khi Đức Phật còn tại thế cũng không thể đem lại 
sự giác ngộ. Khi tôn giả Vakkali rất thích nhìn ngắm thân Phật, 
Đức Phật khuyên Vakkali như sau: “Có ích gì cho ông, này 
Vakkali, cái thân nhơ bẩn này mà ông nhìn ngắm? Ai thấy pháp, 





*' Dhammapala, Commentary of the Therigaathaa, p. 18 


#' Kaaya và saraara đều có nghĩa là “thân” 


19 4 hiển Tông: 
Một Nhánh Của Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Các Nước Phật Giáo Đại 


người đó thấy Như lai, vì thấy pháp tức là thấy Như lai, thấy Như 


lai tức là thấy pháp”.* 


Chính giáo pháp nảy của Phật giáo Nguyên Thủy đã được 
Bodhidharma đem qua Trung Quốc. Và lời khuyên sau đây của 
Bodhidharma gợi lại những gì được dạy cho Vakkali: “Nếu không 


nhìn vào tự tảnh thì niệm Phật cũng chẳng ích g””.* 


Nếu thân Phật lúc còn sống mà còn vô ích cho sự giác ngộ thì 
tượng Phật gỗ khỏi cần phải bản. Các bộ Ngữ Lục chứng tỏ rằng 
các vị thiền sư hiểu điều này một cách đúng đắn”. Tanaka, một 
thiền sư, đã hùng hồn phủ định giá trị của tượng Phật khi chất lửa 


đốt tượng Phật bằng gỗ đề tìm xá lợi (sarìra) trong đống tro tàn.!3 


Những câu nói của các vị thiền sư bằng văn vần được gọi là kệ 
(gàrhà). Điều này nhắc chúng ta nhớ đến “Trưởng Lão Tăng Kệ” 
(Theragàthà), một tuyên tập các bài kệ của các vị Trưởng lão và là 
một phần của Tam tạng Päli. “Trưởng Lão Tăng Kệ” cũng như các 
bài kệ của thiền tông đều diễn tả niềm hý lạc trong kinh nghiệm 
tâm linh, cũng như niềm vui trước cảnh đẹp thiên nhiên xung 


quanh. 


Đời Sống Của Các Vị Tu Sĩ 


*' Psalms of the Early Buddhists, Part II, trans. by Mrs. Rhys David 
(London: Pali Text SocIety, 1964), p. 198 


*° Suzuki, Essays L, p. 231 
*“ Shaw, Blue CHf, p. 2Ñ7 
*# Suzuki, Essays L, p. 328 





Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 20 


Trên nguyên tắc đời sống của một vị thiền sư giống với đời 
sông của một vị sư Nguyên Thủy trong một túp lều trong rừng hay 
ở một trung tâm Ƒiassana. Cần nhắn mạnh ở đây rằng đời sống 
của một vị sư ở trong rừng hay ở một trung tâm ƒï7?assana ở các 
nước Phật giáo Nguyên Thủy, như Sri Lanka chắng hạn, khác hắn 
với đời sống của các vị sư ở trong chùa. Những vị thiền sư trong cả 
hai truyền thống đều là những tắm gương sáng cho sự thanh bạch 
và giản dị ; họ sống độc thân và cạo tóc. Mỗi vị chỉ có ba y, bình 
bát, dao cạo và những vật dụng thiết yếu nhất có thể mang theo 
trong túi khi đi nơi khác. 

Có những vị sư sống trong thiền viện. Thức ăn của họ có thê 
được chuẩn bị ngay trong thiền viện hay được thí chủ cúng dường. 
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ thọ trai, chư tăng mang bình bát xếp 
hàng một theo thứ tự hạ lạp, ngồi xuống trên những cái ghế thấp 
trong trai đường và thọ trai. Sau khi tụng vài bài kinh chúc phúc họ 
thọ thực trong im lặng. Trong suốt bữa ăn không hè có tiếng nói 
chuyện, chỉ ra dấu khi cần thiết. Khi bữa ăn kết thúc quý sư lại tụng 
thêm vải bải kinh chúc phúc và mang bình bát rời khỏi trai đường. 
Chư tăng không dùng cơm chiều. Đôi lúc họ làm công việc quét 
dọn thiển viện, hành thiền riêng lẻ, hành thiền tập thể hay làm một 


sô công việc được giao. 


VỊ thầy (viện chủ) rất được mọi người trong thiền viện cung 
kính. Có thể mỗi ngày mỗi vị sư và mỗi cư sĩ trong thiền viện đều 
được thầy cho tham vẫn. Trong những buổi tham vấn này vị thầy 
thường hướng dẫn cho các đệ tử những điều cần thiết trong việc 
hành thiền. 


Ngoài những hoạt động hàng ngày nói trên, còn có những lần 


thuyết giảng hay những khóa thiền đặc biệt, như kỳ nhập hạ, được 


21 “hiên Tông: 
Một Nhánh Của Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Các Nước Phật Giáo Đại 


tô chức trong thiên viện. Như vậy mục đích và lôi sông trong một 
thiên viện của thiên tông rât giông với một thiên viện của Phật giáo 


Nguyên Thủy. 


Kết Luận 


Những điều vừa được đề cập trong các phần trên chứng minh 
rằng Thiền tông là một nhánh của Phật giáo Nguyên Thủy trong các 
nước theo Phật giáo Đại Thừa. Những đặc điểm của Thiền tông 
trên căn bản được tìm thấy không phải trong Phật giáo Đại Thừa 
mà trong Phật giáo Nguyên Thủy. 


Trong thời kỳ lịch sử của các bậc tiền bối của Phật giáo Nguyên 
Thủy ở Nam Á, Bodhidharma đã đi từ Nam Ấn đến Trung Quốc đề 
truyền bá nên Phật giáo chính thống này. Thiền Minh Sát 
Vipassanä trong Phật giáo Nguyên Thủy chính là Thiền trong 
Thiền tông và “giác ngộ” trong Phật giáo Nguyên Thủy chính là 
“ngộ” (Sarori) trong Thiền tông. “Tiệm ngộ” và “Đón ngộ” đều tìm 
thấy trong cả hai truyền thông. Cách diễn đạt của những bậc giác 
ngộ cũng rất giống nhau. Ngay cả nếp sinh hoạt của hành giả trong 
cả hai truyền thống cũng tương tự. Vì vậy chừng nào mà Phật giáo 
Nguyên Thủy còn bị lãng quên thì nguồn gốc của thiền tông vẫn 


còn chưa sáng tỏ. 


m Ni Sư Thích Nữ Liễu Pháp biên dịch từ nguyên tác tiếng Anh 
“Zen ¡is the Theravada Branch oƒ Buddhism im Mahayana 
Counfries” của Shanta Ratnayaka, đăng trong tuyến tập “Buddhist 
Studies in Honour o‡ Walpola Rahula” (Những Nghiên Cứu Phát 
Giáo Để Tôn Vinh Hòa T, hượng Wapola Rahula), Trường Đại Học 
Georgia, Athens, Hoa Kỳ. 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 22 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY & 
PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA 


Hòa thượng Wapola Rahula 
Người địch: Lê Kim Kha 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 24 


25 » Phật Giáo Nguyên Thủy & Phật Giáo Đại Thừa 


Phật Giáo Đại Thừa! 


“Đề thảo luận vấn đề thường được nhiều người hỏi: Sự khác 
nhau giữa Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên thủy là gì? Để 
hiểu được điều này chính xác, chúng ta hãy xem lại lịch sử của đạo 
Phật và tìm nguồn gốc của đạo Phật Đại Thừa và đạo Phật Nguyên 


thủy. 
Đức Phật đản sanh vào thế kỷ thứ 6 trước CN. Phật thành đạo 


năm 35 tuôi, sau đó đi thuyết giảng suốt 45 năm còn lại cho đến khi 


Bát-niết-bàn năm 80 tuôi. 


Đức Phật đã chọn ngôn ngữ phổ thông là tiếng Magadha (Ma- 
kiệt-đà) đề thuyết giảng giáo lý cho mọi tầng lớp: vua chúa, hoàng 
tử, bả-la-môn, thương gia, những người bân cùng, trí thức, trộm 
cướp, và thường dân lao động. Những gì Phật giảng dạy gọi là 
“Phật ngôn”. Thời điểm đó chưa hề có chỗ nào được gọi là Phật 


giáo Trưởng Lão Bộ (Theravađa) hay Đại Thừa (Mahayana) gì cả. 
Sau khi Đức Phật lập ra giáo đoàn Tỳ Kheo và Tỳ Kheo NI (hay 


còn gọi là Tăng Đoàn hay Ni Đoản), Phật đưa ra những nguyên tắc 


để bảo vệ và duy trì giáo đoàn được gọi là Giới Luật (Vinaya). 


! Trưởng lão Tiến sĩ W. Rahula là một nhà sư ngộ đạo người Tích Lan, một 


trong những nhà nghiên cứu uyên bác cả về Phật giáo Nguyên thủy và 
Phật giáo Đại Thừa của thế kỷ 20. Thầy cũng đã dành cả phần lớn cuộc 
đời để đi tìm và làm sống lại kinh điển Đại Thừa mà hầu hết bản tiếng 
Phạn đã bị thất truyền, /rong lý tưởng đi tìm nguồn gốc chung và sự dung 
hòa của hai trường phái Phật giáo chính còn lưu truyền đến hôm nay. 
Thây là người đã tìm ra và dịch bộ giảng luận cao học Phật giáo Đại Thừa 
là “A-£)-đạt-ma Tập luận” của ngài Vô Trước qua tiếng Pháp và Anh. 
Thầy cũng viết nhiều quyên sách và tham luận rất hữu ích như quyền 
“Những điều Phật đã dạy”, “Lý trởng Bồ-tát trong Phật giáo”, “Di sản Tỳ 
kheo”... 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 26 


Những lời giảng dạy của Người, bao gồm trong những bài thuyết 
pháp cho những Tăng Ni và mọi người, thì được gọi là Giáo Pháp 
(Dhamma). 


(D Sự Xuắt Hiện Của “Đại Thừa? 


Giữa thế kỷ thứ I trước công nguyên đến thế kỷ thứ I sau công 
nguyên, hai thuật ngữ Đại Thừa (ÄM⁄ahayana) và Tiểu Thừa 
(Hinayana) xuất hiện trong “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” 
(Saddharma pundarika sufra), tức là Kinh Pháp Hoa của Đại Thừa. 


Khoảng thế kỷ thứ II sau công nguyên, chữ “Đại Thừa” dần dần 
được định nghĩa rõ ràng hơn. Ngài Long Thọ (Wagarjuna) phát huy 
triết học Đại Thừa về “Tánh Không” và trong một quyên luận nhỏ 
được gọi là “Trung Luận Thuyết” (Madhyamika-karika; còn gọi là 
Trung Quán Luận) chứng minh rằng vạn pháp đều là trống không 


(không thực là gì cả). 


Rồi khoảng thế kỷ thứ IV, có thêm ngài Vô Trước (Asanga) và 
Thế Thân (Vasubandhu) sáng tác một số tác phẩm về kinh điển Đại 
Thừa. Sau thế kỷ thứ I sau công nguyên, những nhà Đại Thừa bắt 
đầu tạo một lập trường rõ ràng, và từ đó, họ tự đưa vào các danh 
xưng “Đại Thừa” và “Tiêu Thừa”. 


Chúng ta không nên nhằm lẫn “Tiểu Thừa” (Hinmayana) là 
Trưởng Lão Bộ (Theravada) bởi vì những danh từ này không đồng 
nghĩa nhau. Phật giáo Trưởng Lão Bộ được truyền đến Tích Lan 
vào thế kỷ thứ II trước CN, khi đó chưa có danh từ “Tiêu Thừa” 
nảo tôn tại cả. Những bộ phái mà bên Đại Thừa gọi là “Tiểu Thừa” 
chỉ phát triển ở Ấn độ và tôn tại hoàn toản độc lập, không phải hình 
thức của Phật giáo hiện hành ở Tích Lan. Ngày nay, những bộ phái 


27 s Phật Giáo Nguyên Thủy & Phật Giáo Đại Thừa 


bị gọi là “Tiểu Thừa” đó [tức những bộ phái thuộc 18 trường phái 
bảo thủ những kinh bộ Nikaya ghi lại lời của chính Đức Phật] đã 
không còn tôn tại ở bất cứ nơi nảo trên thế giới! 

Do đó, năm 1950, Hội Phật Giáo Thế giới (World Fellowship of 
Buddhists, WFB) khai mạc ở Colombo, Tích Lan, đã nhất trí quyết 
định rằng danh từ “Tiểu Thừa” (Hinayana) phải được đẹp bỏ vì nó 
không có liên quan gì với Phật Giáo Nguyên Thủy hiện nay ở Tích 
Lan, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, vùng hạ lưu sông 
Mekong thuộc Việt Nam... 


Đó sơ lược về lịch sử và nghĩa của Phật Giáo Nguyên Thủy, 
“Tiểu Thừa', và Đại Thừa. 


(ID Đạo Phật Đại Thừa & Đạo Phật Nguyên Thủy 


“Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu sự khác nhau giữa Phật giáo 
Đại Thừa và Phật giáo Nguyên thủy là gì? 

Tôi đã nghiên cứu Phật giáo Đại Thừa nhiều năm, và càng 
nghiên cứu tôi càng thấy hầu như không có nhiều điều khác nhau 
giữa Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại Thừa về mặt giáo lý 


căn bản. 








1. Cả hai đu chấp nhận Đức Phật Thích-Ca là Người Thây 
2. Tứ Diệu Đề trong cả hai trường phải đêu giống nhau. 

3. Bát Thánh Đạo trong cả hai trường phái cũng tương tự. 

4. Lý Duyên Khởi trong cả hai trường phái cũng giống nhau. 


5. Cả hai đêu không chấp nhận tư tưởng về thượng để tạo ra thể 


gian này 





Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 28 


6. Cả hai đêu chấp nhận Ba Bản Chất của sự sống (Khổ, Vô 
thường, Vô ngã) và Ba Phần tu học (Giới, Định, Tuệ), mà không 


có bất kỳ sự khác biệt nào. 





Đây là những giáo lý quan trọng nhất của Đức Phật và được cả 


hai trường phái đều công nhận. 


Cũng có một số ít điểm khác nhau. Khác nhau rõ ràng nhất là 
quan điểm về lý tưởng Bồ-tát. Nhiều người nói rằng Đại Thừa là 
quả vị Bồ-tát dẫn đến quả vị Phật, trong khi đó Phật giáo Nguyên 
Thủy thì đưa đến quả vị A-la-hán. Tôi phải nói răng Đức Phật Toàn 
Giác là một A-la-hán. Phật Duyên Giác cũng là là một A-la-hán. 


Một đệ tử thanh văn cũng có thể là một A-la-hán. 


Kinh điển Đại Thừa không bao giờ nói bàn về “A-la-hán Thừa” 
(Arahamr-yana) mà họ chỉ sử dụng ba thuật ngữ hay ba “thừa”: Bồ- 
tát thừa (Bodhisafva-yandg) Duyên CHác thừa (Prafteka- 
Buddhayana) và Thanh Văn thừa (Sravaka-yana). Theo Phật giáo 
Nguyên thủy thì ba quả vị này được gọi là ba bậc giác-ngộ (ba 
*Bodh`). 


Có người cho rằng đạo Phật Nguyên thủy thì ích kỷ bởi vì chỉ 
dạy người ta đi tu để tìm sự giải-thoát cá nhân. Nhưng làm sao một 
người ích kỷ (là tâm xấu) có thể đạt tới sự giải-thoát và “Giác 
Ngộ”? 


Cả hai trường phái đều chấp nhận có ba thừa, hay ba bậc Giác 
ngộ (Bodh), và cũng đều công nhận lý tưởng Bồ-tát là cao quí 
nhất. Tuy nhiên, Đại Thừa đã hư cấu nhiều vị Bồ-tát huyền bí. 
Trong khi đó, Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng Bồ-tát là một con 
người ở giữa chúng ta, và bậc Bồ-tát công hiến trọn vẹn đời mình 


29 » Phật Giáo Nguyên Thủy & Phật Giáo Đại Thừa 


cho sự giác-ngộ, chăc chăn sẽ trở thành vị Phật vì lợi ích của thê 


gian, vì hạnh phúc của thế gian. 


Nhiều người cho rằng “Tánh Không” do ngài Long Thọ giảng 
luận hoàn toàn là giáo lý của Đại Thừa. Thực ra, ngài Long Thọ có 
thể đã căn cứ vào thuyết Vô Ngã và Lý Duyên Khởi vốn đã có sẵn 
trong kinh tạng Pàli từ nguyên thủy Phật giáo... 

Trong Phật giáo Đại Thừa, bên cạnh tư tưởng “Tánh Không” 
còn có khái niệm “Tàng Thức” (A-lại-da thức) vốn cũng có nguồn 
gốc từ kinh điển nguyên thủy. Những người Đại Thừa chỉ khai triển 
thêm những khái niệm nảy thành những học thuyết sâu xa hơn về 
triết học và tâm lý học. 


m (Dịch từ “Theravada & Mahayana Buddhisdn” của Hòa 
Thượng Tiến sĩ W. Rahula, in trong tuyển tập “Gems oƒ Buddhist 
Wisdomw” (Những Viên ngọc Trí tuệ Phật giáo, năm 1996.) 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 30 


LÝ TƯỞNG BÒỎ-TÁT 
TRONG PHẬT GIÁO 


Hòa thượng Wapola Rahula 
Người địch: Lê Kim Kha 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 32 


33 » Lý Tưởng Bỏ-Tát Trong Phật Giáo 


Có rất nhiều người, đặc biệt ở phương Tây, cứ tin rằng lý tưởng 
của Phật giáo Nguyên thủy Theravada, (hay bị gọi là “Tiểu Thừa” 
bởi những người theo Phật giáo Đại Thừa), là trở thành một A-la- 
hán (Arahant), trong khi lý tưởng của Phật giáo Đại Thừa là trở 
thành một bậc Bồ-tát, và để cuối cùng chứng thành quả vị Phật. 
Điều này ắt hắn là không đúng, nếu được phân tách theo từng góc 


độ ý nghĩa khác nhau. 


Ý nghĩ này đã được lưu truyền bởi các nhà Đông phương học ở 
phương Tây vào lúc họ bắt đầu nghiên cứu Phật giáo, và những 
người nghe tin theo điều đó mà không hề xem xét lại kinh điển và 
những truyền thống thực tế ở các nước Phật giáo. Tuy nhiên, sự 
thật là cả hai trường phái Phật giáo Nguyên thủy và Đại Thừa đều 
nhất trí chấp nhận lý tưởng Bồ-tát là cao nhất. 


Chữ “Hinayana” (Tiểu Thừa, xe nhỏ) and “Mahayana” (Đại 
Thừa, xe lớn) không hề được biết đến trong kinh văn Phật giáo 
Nguyên Thủy bằng tiếng Päli. Những chữ đó không được tìm thấy 
trong Ba Tạng Kinh Pali (Iipitaka) hay trong những Luận giảng 
trong Ba Tạng Kinh đó. Thậm chí những chữ đó cũng không có 
trong các bộ sách như “Đại Biên Niên Sử Tích-Lan bằng tiếng 
Palï" (PalL Chronicle of Ceylon), “%? Liệu về Đảo Tích-Lan” 
(Dipavamsa) và cả bộ “Đại Sứ” (Mahavamsa; còn được gọi là “Đại 
Vương Thống Sử). Bộ “Sứ Liệu về Đảo Tích-Lan” (Dipavamsa), 
vào khoảng thế kỷ 4 sau Công nguyên và những bộ Luận Giảng 
Päli (Pali Commentaries) đã có để cập đến cái tên những 
Vitadavadin, tức những người thuộc trường phái Vitandavada, một 
nhánh phái của những Phật tử bất đồng đang chấp thủ những quan 
điểm không chính thống về một số điều trong giáo lý của Đức Phật. 
(Tức là những Vitadavadin này bất đồng với những người bảo thủ 
những điều chính thống trong giáo lý của Đức Phật). Cả hai phái 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 34 


Vitandavada và Trưởng Lão Bộ Theravada đều có sự công nhận 
giống nhau về những ghi chép và tên các Kinh nhằm củng cố quan 
điểm lập trường của mình, họ chỉ khác nhau về cách diễn dịch, giải 
thích. 


Bộ “Đại Sử” (Mahavamsa), ra đời vào thế kỷ thứ 5 sau Công 
nguyên, và một bộ Luận Giảng về Vi Diệu Pháp Tạng 
(Abhidhamma) có đề cập đến một phái tên là “Vetulla” — hay 
những người theo phái này là Vetulyavadin (tiếng Phạn: 
Vaitulyavadin) thay vì cái tên Vitandavadin như đã nói trên kia. Từ 
chứng tích của kinh điển như vậy, nên có thể không sai lầm khi cho 
rằng hai cái tên Vitanda và Vetulya chỉ là một, là cùng một nhánh 
phái. 

Chúng ta cũng biết rằng trong “Bộ Luận Giảng Về Vi Diệu Pháp 
Tạng” (Abhidhamma-Samuccaya), còn được gọi là “A-/)-ẩạf-ma 
Táp-luận”, là một trước tác của triết học Đại Thừa do ngài Vô 
Trước (Asanga) biên soạn vào thế kỷ thứ 4 sau Công Nguyên, thì 
hai chữ Vaitulya và Vaipulya là đồng nghĩa với nhau; và Vaipulya 
chính là “7gng Kinh về Bồ-Tát” (Bodhisattva-Pitaka). Bây giờ thì 
đã rõ, phái “Tạng Kinh Bỏ-Tát”, hay Bồ-Tát Tạng, chắc chắn là Đại 
Thừa (Mahayana). Như vậy, nhánh phái tên Vaitulya chắc chăn là 
nhánh phái Đại Thừa (Mahayana). 


Do vậy, bây giờ chúng ta có thê chắc chắn lại rằng chữ Vitanda, 
và Vetulya được ghi chép trong bộ “Đại Biên Niên Sứ Tĩích-Lan 
bằng tiếng Päl?"° (Pãli Chronicle of Ceylon) và các bộ “Luận Giảng 
Palï" (Päli Commentaries), như đã nói trên, là dùng để chỉ nhánh 
phái Đại Thừa (Mahayana). Tuy nhiên, vào thời đó những cái tên 
Hinayana (Tiểu Thừa) và Mahayana (Đại Thừa) không hề được họ 
biết đến, hoặc bị họ lờ đi, hoặc không được họ công nhận. 


35 » Lý Tưởng Bỏ-Tát Trong Phật Giáo 


Hầu hết các học giả Phật giáo đều công nhận rằng những chữ 
Hinayana (Tiểu Thừa) và Mahayana (Đại Thừa) là những chữ được 
chế ra sau đó. Về lịch sử mà nói, Phật giáo Nguyên thủy 
(Theravada) đã có mặt từ rất lâu đời trước khi những chữ đó xuất 
hiện. Trường phái Theravada đó, được xem là giáo lý chính thông 
nguyên thủy của Đức Phật, đã được lưu truyền qua Tích-Lan thời 
đó và đã thành lập ở đó từ thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên vào thời 
Vua Asoka (A-dục) của Ấn Độ. Vào lúc đó, không có nhánh phái 
hay cái tên nào được gọi là Tiểu Thừa cả. Chữ “Đại Thừa” 
(Mahayana) chỉ xuất hiện rất lâu sau đó, vào khoảng đầu Kỷ 
nguyên Công giáo (Tây Lịch). Mà nếu không có cái tên nào tự 
xưng là “Đại Thừa' thì dĩ nhiên cũng chắng có cái tên nào được gọi 
hay bị gọi là “Tiểu Thừa' cả. Phật giáo đã di nhập qua Tích-Lan, 
cùng với toàn bộ Tam Tạng Kinh (Tipitaka) và những Luận Giảng, 
vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên (Tây Lịch), và do vậy không 
thể rơi vào bối cảnh của thời tranh luận về “Tiểu Thừa-Đại Thừa" 
xảy ra sau đó (hơn 300 năm —ND) ở Ấn Độ. Vì vậy, có lẽ không 
hợp lệ nếu đưa Phật giáo Nguyên thủy Theravada vào bất kỳ nhóm 
Tiểu Thừa hay Đại Thừa đó (tức không thê đưa cái ra đời trước vào 
trong nhóm những cái có sau đó rất lâu. Thervada là không liên 
quan gì đến chuyện “Đại Thừa-Tiểu Thừa? xảy ra mấy trăm năm 


sau đó). 


Đại Thừa chủ yếu chủ trương theo Bồ-tát thừa (Bodhisattva- 
vana). Nhưng nó cũng không quên hai loại khác là: Thanh Văn thừa 
(Sravaka-yana) và Duyên Giác thừa (Pratyekabuddha-yana). Ví dụ, 
ngài Vô Trước (Asanga), người sáng lập hệ luận Du-già 
(Yogacara), trong một Kiệt Tác bất hủ của ngài là “Thuyết Luận Về 
Những Giai Đoạn Thực Hành Du-Già” hay còn được gọi bằng 


Hán-Việt là “Du-già Sư Địa Luận” (Yogacara Bhumisastra), đã 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 36 


dành hai chương để trình bày về những bậc tu (địa) Thanh Văn địa 
(Sravaka-bhumi)? và bậc tu Duyên Giác địa (Pratyekabuddha- 
bhumi)° cho đến bậc tu Bồ-Tát địa (Bodhisattva-bhumi), điều đó 
cho thấy rằng cả ba con đường tu này (ba bậc tu) đều được coi 
trọng trong giáo lý của Đại Thừa Thừa. Tuy nhiên, họ coi một bậc 
Thanh Văn hay một bậc Duyên Giác thì thấp hơn một bậc Bồ-Tát. 
Điều này là cũng hoản toản giống tương tự như quan điểm của bên 
Phật giáo Nguyên thủy Theravada vốn dĩ cũng quan niệm rằng một 
người có thể trở thành Bồ-Tát và chứng ngộ thành vị Phật Toàn 
Giác; nhưng nếu không thể, người đó có thể chứng ngộ thành Phật 
Duyên Giác hoặc thành bậc Thanh Văn Giác Ngộ (tức A-la-hán- 
ND), tùy theo năng lực của mỗi người. Ba bậc giác ngộ nảy có thê 


được xem là ba sự chứng ngộ trên cùng một con đường Đạo. 


Thực ra, Kinh “Sandhimrmocana Sưfra” (Giải Thâm Mật 
Kinh), một kinh “Đại Thừa)”, đã nói rõ ràng rằng Thanh Văn thừa 
(Sravaka-yana) và Đại Thừa (Maha-yana) tạo nên một thừa, là một 
nhất thừa (eka-yana) và chúng không phải là khác biệt và không 


phải là hai “cỗ xe” khác nhau. 


Ba Loại Người 


? Còn được gọi là Thanh Văn xứ, Thanh Văn địa, bậc Thanh Văn. Chữ 
“bhumi” trong tiếng Pali có nghĩa là: nền tảng, đất, giai đoạn, tầng, xứ, 
địa. Ý diễn tả phần tu và bậc chứng ngộ của người tu theo Thanh Văn 
thừa, Duyên Giác thừa hay Bồ-tát thừa. (ND) 


3. Phật Duyên Giác hay còn gọi là Phật Bích Chi hay Phật Độc Giác, tức là 
giác ngộ một mình mà không cần có sự dẫn dắt của một đức Phật Toàn 
Giác. Người chứng thành Phật Duyên Giác thường không có khả năng 
dẫn dắt, thuyết pháp cho người khác cùng giác ngộ, nên cũng thường 
được gọi là Phật Im Lặng. (ND) 


37 » Lý Tưởng Bỏ-Tát Trong Phật Giáo 


Bây giờ, ai là ba loại người này: Thanh Văn (Sravaka), Phật 
Duyên Giác (Pratyekabuddha) và Bồ-tát (Bodhisattva)? Nói một 


cách ngăn gọn: 


=—— Một Thanh Văn là một đệ tử (học trò) của một vị Phật. Một 
đệ tử có thể là một Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni hoặc một cư sĩ nam hay cư 
sĩ nữ. Quyết tâm theo con đường giải thoát, noi theo và thực hành 
theo những lời dạy của Đức Phật và cuối cùng chứng ngộ Niết-bàn. 
Bậc giác ngộ này cũng phục vụ người khác (như giúp đỡ người 
khác cùng tu tập giải thoát —- ND), nhưng năng lực làm những việc 
đó cũng có giới hạn. 

=— Một vị Phật Duyên Giác (hay Phật Độc Giác) là người tự 
một mình chứng ngộ được trạng thái giải thoát của Niết-bàn vào 
lúc không có mặt một vị Phật Toàn Giác (Samyaksambuddha) nào 
trên thế gian. Bậc giác ngộ nảy cũng phục vụ người khác (như giúp 
đỡ người khác cùng tu tập giải thoát - ND), nhưng năng lực làm 
những việc đó cũng có giới hạn. Phật Duyên Giác không có năng 
lực khai sáng Chân Lý (giáo pháp) cho những người khác như một 


vị Phật Toàn Giác có thê làm. 


= Một vị Bồ-Tát là một người (có thể là một người xuất gia 
hay một người cư sĩ) đang trong ngưỡng cửa chứng ngộ Niết-bàn, 
giống như một bậc giác ngộ Thanh Văn hay Phật Duyên Giác vậy, 
nhưng vì lòng bi mẫn lớn lao, lòng đại bi (maha karuna) dành cho 
thế gian và chúng sinh đau khổ, người ấy đã từ bỏ quả vị (giải thoát 
một mình) đó và quay lại vòng luân hồi sinh tử để có cơ duyên cứu 
độ chúng sinh khác, hoàn thiện những phẩm hạnh (Ba-la-mật) trong 
suốt vô số kiếp vào sinh ra tử, và để cuối cùng chứng ngộ Niết-bàn 
và trở thành một vị Phật Toàn Giác (như trường hợp của Đức Phật 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 38 


Thích-Ca). Vị Phật này tìm ra Chân Lý và khai giảng cho thế gian 
chúng sinh. Năng lực phục vụ và cứu độ chúng sinh là vô hạn. 


Định nghĩa của ba loại người theo ba thừa (gọi là ba loại 
Yanika) như vậy bởi ngài Vô Trước là rất dễ hiểu và đã làm rõ 
nhiều điều. Theo ngài, (lI) một người tu theo Thanh Văn thừa 
(Sravaka-yanika: cỗ xe của hàng học trò, đệ tử của Phật Toàn Giác) 
là người sống theo giáo pháp của hàng đệ tử Thanh Văn. Với bản 
chất nhỏ nhược của các căn (phẩm hạnh), tâm nguyện giải thoát 
cho mình thông qua tu tập buông-bỏ, tùy thuộc vào (hướng dẫn 
của) Tạng Kinh Thanh Văn hay Thanh Văn Tạng (Sravaka-pitaka), 
thực hành những phẩm hạnh lớn và nhỏ, dần dần diệt trừ hết mọi 
đau khổ. (2) Một người theo Phật Duyên Giác thừa (Pratyeka- 
Buddha-Yanika) là một người sống theo giáo pháp của hàng Phật 
Duyên Giác. Với bản chất trung bình của các căn (phẩm hạnh), tâm 
nguyện giải thoát cho mình thông qua tu tập buông bỏ, vị ấy có 
hạnh nguyện chứng đạt Giác Ngộ bằng tự thân mình thông qua việc 
tự tu dưỡng tâm, tùy thuộc vào (hướng dẫn của) Tạng Kinh Phật 
Duyên Giác hay Duyên Giác Tạng (Pratyeka-Buddha-pitaka), thực 
hành những phẩm hạnh lớn và nhỏ, được sinh ra vào thời không có 
Phật Toản Giác, và dần dần diệt trừ hết mọi đau khổ. (3) Còn một 
người theo Đại Thừa (Maha-yanika: người theo cỗ xe lớn) là một 
người sống theo giáo pháp của hàng Bồ-Tát. Với bản chất cao sâu 
của các căn (phẩm hạnh), tâm nguyện theo con đường giải thoát 
cho tất cả chúng sinh, tùy thuộc vào (hướng dẫn của) Tạng Kinh 
Bồ-tát hay Bồ-tát Tạng (Bodhisattvas-pitaka), giúp cho chúng sinh 
khác hoàn thiện, trau dồi Phật tính“ thanh tịnh, nhận được những lời 


Từ này có thể gọi là Phật địa, Phật xứ, Phật tạng, Phật giới..., tức là nên 
tảng lập cước để trở thành một vị Phật Toàn Giác trong tương lại. Tiếng 


39 s Lý Tưởng Bỏ-Tát Trong Phật Giáo 


tiên tri hay tiên bố (Vya-Karana: thọ ký) từ các vị Phật và hoàn 
thành sự Giác Ngộ Toàn thiện (Chánh Đẳng Chánh Giác: 
Samyaksambodhi)." 


Từ lẽ nảy, chúng ta có thê thấy rằng bất cứ ai có tâm nguyện tu 
hành để trở thành một vị Phật thì người đó hắn là một bậc Bồ-Tát, 
một người theo Đại Thừa, ngay cả khi người ấy có đang sông (và tu 
tập) ở những xứ mà đa số cộng đồng Phật tử và truyền thống được 
coi là Phật giáo Nguyên thủy Theravada (thường được gọi bởi 
những người “Đại Thừa' là “Tiểu Thừa'). Tương tự vậy, một người 
có tâm nguyện chứng ngộ Niết-bàn giải thoát như là một người đệ 
tử Thanh Văn thừa (thường bị gọi là những người “Tiểu Thừa') cho 
dủ người ấy đang sống (và tu tập) ở những xứ hay trong cộng đồng 
Phật giáo Đại Thừa. Vì vậy, nhiều người đã thật sai lầm nếu tin 
rằng không có những bậc Bồ-Tát trong các nước Phật giáo Nguyên 
thủy, hoặc chỉ tin những Bồ-tát thì chỉ có trong các nước Phật giáo 
Đại Thừa. Không thê có cái lý nảo để nói rằng những Thanh Văn 
và những Bồ-Tát thì tập trung ở những vùng địa lý riêng biệt khác 


nhau như vậy. 


Hơn nữa, ngài Vô Trước (Asanga) đã giảng rất rõ rằng, khi một 
vị Bồ-tát cuối cùng chứng thành Giác Ngộ (Bodhi), vị ấy trở thành 
một A-la-hán (Arahant), một Như Lai (Tathagata), tức thành vị 
Phật. Ở đây cần phải hiểu rõ rằng, không chỉ một đệ tử hàng Thanh 


Anh dịch là “Buddha-domain”, tiếng Pali là “Buddha-bhumI” là vậy. 
(ND) 


7 Giác Ngộ Toàn Thiện, Giác ngộ Tròn Vẹn hay Giác Ngộ Viên Mãn là bậc 


giác ngộ của một vị Phật Toàn Giác hay Phật Chánh Đăng Chánh Giác 
(âm Hán Việt của chữ “Samyak-Sambodhi'). Trong mọi bài viết, người 
dịch đôi khi dùng (đức, vị, bậc) Phật Toàn Giác hay Phật Chánh Đăng 
Chánh Giác... là đều như nhau. (ND) 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 40 


Văn mà cả những bậc Bồ-tát cũng trở thành một A-la-hán khi cuối 
cùng chứng thành quả vị Phật. Chính xác là Phật giáo Nguyên thủy 
Theravada cũng có cùng một quan điểm như vậy: “Đức Phật là một 
bậc A-la-hán” (Araham Samma-SamBuddha) = là “một bác 4-la- 
hán, một vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác”. 


Phật giáo Đại Thừa cũng rõ ràng nói rằng một vị Phật Toản 
Giác, một vị Phật Duyên Giác và một đệ tử Thanh Văn khi giác 
ngộ thì tất cả đều tương đương như nhau về sự thanh tịnh hay sự 


giải thoát khỏi mọi ô-nhiễm và bắt tịnh (Klesavarana-visuddhi). 


Thân được giải thoát này được gọi là Vimukti-Kaya (Thân Giải- 
thoát), và về mặt thân giải thoát thì cả ba bậc giác ngộ đó đều giống 
nhau. Điều đó có nghĩa là không có cái kiểu như có ba loại Niết- 
bản khác nhau hay ba sự Giải-thoát (Vimukti) khác nhau cho ba 
hàng giác-ngộ đó. Niết-bàn và Giải thoát là hoàn toàn giống nhau 
đối với ba bậc đó. Tuy nhiên trong đó chỉ có vị Phật Toàn Giác là 
chứng đắc được một sự giải-thoát hoàn toàn, giải-thoát khỏi mọi 
chướng ngại về tri-kiến, ví dụ như không còn chướng ngại về bất 
kỳ tri kiến hay kiến thức nào trên thế gian (Jneyyavarana-visuddhi), 
điều đó hàng Thanh Văn giác ngộ và Phật Duyên Giác không có 
được. 


Thân giải-thoát đó cũng còn được gọi là Dharma-Kaya (Pháp- 
thân), và chính trong pháp thân nảy và vô số những phẩm hạnh, 
năng lực và khả năng thì Đức Phật Toàn Giác là vô song và ưu việt 
hơn hắn những đệ tử Thanh Văn giác ngộ và những vị Phật Duyên 
Giác. 

Quan điểm này của Đại Thừa cũng hoàn toàn giống với quan 
điểm được ghi chép trong Kinh Tạng Pãli của Phật giáo Nguyên 
thủy Theravada. Trong Tương Ứng Bộ Kinh (Samyutta-Nikaya), 


41 * Lý Tưởng Bồ-Tát Trong Phật Giáo 


Đức Phật đã dạy rằng một Tathagata (Như Lai: một Đức Phật) và 
một Tỳ kheo (tức đệ tử Thanh Văn) đã được giải thoát bằng trí tuệ 
là tương đương nhau về mặt giải-thoát (vimutta), nhưng Như Lai 
thì khác hơn và được phân biệt ở chỗ Như Lai đã tìm ra và chỉ dạy 
con đường Đạo (Magga) mà không ai đã từng thấy biết trước đó. 


Ba đẳng cấp Thanh Văn, Phật Duyên Giác, Phật Toàn Giác đã 
được ghi giảng rõ trong Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta) thuộc 
tập Kinh Tiểu Tụng (Khuddakapatha), là tập đầu tiên thuộc Tiểu 
Kinh Bộ (Khuddaka-nikaya), một trong 05 bộ kinh của Tam Tạng 
Kinh Pali của Phật giáo Nguyên thủy (Theravada Tipitaka). Trong 
đó có ghi rằng, bằng cách thực hành những phẩm-hạnh như bố-thí, 
giới-hạnh, tự-chủ, kiềm-chế ... v.v, thì một người có thể chứng đạt 
được rất nhiều bậc thứ, như là Hoàn Thiện phẩm hạnh Thanh Văn 
(Savaka-ParamI: Ba-la mật Thanh Văn), Giác Ngộ thành Phật 
Duyên Giác (Pacceka-bodhi) và nên tảng Phật" Toàn Giác 
(Buddha-bhumi). Những điều (chứng đạt) này không được gọi là 
những “Thừa” hay *Cỗ xe" (Yana). 


Trong truyền thông Phật giáo Nguyên thủy Theravada những sự 
chứng đạt này được gọi là những “cấp bậc giác-ngộ” (Bodhi), là 
những “Bồ-đề” (Bodhi), chứ không phải là những “Thừa? (Yana). 
Bộ Giới Luật “Upasaka-janalankara” bằng tiếng Pãli quy định giới 
luật về đạo đức cho hàng Phật tử tại gia được biên soạn vào thế kỷ 
12 sau Công nguyên bởi một vị Trưởng Lão tên là Ananda thuộc 
Phật giáo Nguyên Thủy Theravada (Trưởng Lão Bộ) ở tại Đại Tu 
Viện Anuradhpura (Anuradhpura Mahavihara) nổi tiếng ở Tích 
Lan, có giảng rằng có ba loại cấp bậc Giác Ngộ, tức Bồ-đẻ (Bodhi), 


5 Danh từ “Buddha-bhưmi” có thê được dịch là nền tảng Phật, Phật tạng, 
Phật địa, Phật tính, Phật giới, như trong chú thích 3 ở trang trước. (ND) 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 42 


đó là: Thanh Văn Giác (Savaka-bodhi) (tiếng Phạn: Sravaka- 
bodhi), Duyên Giác Giác (Pacceka-bodhi) (tiếng Phạn: Fratyeka- 
bodhi) và Chánh Đắng Chánh Giác (Sammasambodhi) (tiếng Phạn: 
Samyaksambodhi). Toàn bộ chương này trong quyên sách này đều 
dành để giảng về ba cấp bậc giác ngộ hay ba bậc Bồ-đề này một 
cách rất chỉ tiết. Quyền sách cũng nói thêm rằng khi một đệ tử 
Thanh Văn chứng thành giác-ngộ (Bồ-đề) thì bậc ấy được gọi là 
một vị Phật Thanh Văn (Savaka-Buddha; tiếng Phạn: Sravaka- 
Buddha). 


Những Vị Bồ-Tát 


Cũng như Đại Thừa, Phật giáo Nguyên thủy Theravada cũng 


quan niệm răng Bô-tát là một đăng câp cao nhât. 


Luận giảng về kinh Bồn Sinh (Jataka), theo truyền thống của 
Đại Tu Viện Anuradhapura, Tích Lan, đã đưa ra một ví dụ rõ ràng: 
Trong quá khứ xa mờ, từ cách đây rất nhiều đại kiếp không thê nào 
tính được, Đức Phật Cồ-Đàm (Gotama), trong một kiếp là Bồ-Tát, 
là một tu sĩ khổ hạnh tên là Sumedha. Vào thời đó có một Đức Phật 
tên là Phật Nhiên Đăng (Dipankara). Sumedha đã đến gặp và được 
hướng dẫn tu hành và đã có khả năng giác ngộ Niết-bàn giải thoát 
như một đệ tử Thanh Văn. Nhưng Sumedha đã từ chối quả vị này 
và với lòng đại bi dành cho thế gian đau khổ, đã tâm nguyện trở 
thành một vị Phật như Đức Phật Nhiên Đăng để cứu giúp cho 
chúng sinh khác. Sau đó, Đức Phật Nhiên Đăng đã tiên tri và tiên 
bồ (HV: thọ ký) rằng vị tu sĩ khổ hạnh này sau nảy sẽ trở thành một 
vị Phật và Ngài đã ban tặng cho Sumedha tám năm hoa. Cũng như 
vậy, những vị đệ tử của Đức Phật Nhiên Đăng lúc đó cũng đã là 


những bậc A-la-hán cũng đã dâng hoa cho vị Bồ-tát Sumedha. 


43 * Lý Tưởng Bồ-Tát Trong Phật Giáo 


Câu chuyện này về Bồ-tát Sumedha là tiền thân của Đức Phật 
Thích-Ca cho thấy răng vị trí của hàng Bồ-Tát là quan trọng trong 
Phật giáo Nguyên thủy Theravada. 


Mặc dù Phật giáo Nguyên thủy cũng quan niệm răng ai cũng có 
thể là một Bồ-tát, nhưng Phật giáo Nguyên thủy không quy định 
hay nhất quyết yêu cầu tất cả mọi người phải là Bồ-tát, vì điểu đó 
không phải là khả thi hoàn toàn, không phải ai cũng làm được. 
Quyết định là tùy thuộc vào mỗi người, tùy theo căn cơ mà chọn 
con đường Đạo (và đạo quả) của hàng Thanh Văn, Phật Duyên 
Giác hay Phật Toàn Giác. Nhưng một điều luôn được giải thích rõ 
ràng là đăng cấp một vị Phật Toàn Giác (hay Bồ-tát) là thượng 
đăng nhất, và hai đẳng cấp kia là thấp kém hơn. Tuy nhiên, không 
có đăng cấp (hay “thừa') nào là không được coi trọng hết. 


Vào thế kỷ thứ 12, ở Miến Điện (một đất nước hoàn toàn theo 
Phật giáo Nguyên thủy), có nhà Vua Alaungsithu từ xứ Pagan, sau 
khi xây ngôi chùa Shwegugyi, ông đã cho khắc một bài kệ bằng 
tiếng Pãli trên bia đá để ghi lại hành động mộ đạo này, trong đó 
ông đã công bố tâm nguyện của ông là giác ngộ thành một vị Phật, 
chứ không trở thành một đệ tử Thanh Văn giác ngộ. 


Còn ở Tích Lan, vào thế kỷ thứ 10, Vua Mahinda IV (năm 956- 
972 sau Công nguyên) đã ghi trên một bia tưởng niệm rằng: 
“Không ai cả, chỉ có những vị Bô-tát mới trở thành vua của xứ 
Tích-Lan (Ceylon)”. Vì vậy, người ta tin rằng những vị vua của 
Tích-Lan là những Bồ-tát. 

Một Trưởng lão tên là Maha-Tipitaka Culabhaya đã viết quyên 
sách “Milinda-Tika” (Milinda Vẫn Đạo) vào khoảng thế kỷ 12 theo 
truyền thống Phật giáo Nguyên thủy ở Đại Tu Viện Anuradhapura 


của Tích Lan, đã ghi trong lời bạt cuối sách là ông tâm nguyện trở 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 44 


thành một vị Phật: “Buddho Bhaveyyam?` (Xin nguyện thành một vị 
Phật). Điều này có nghĩa tác giả là một Bồ-tát. 


Chúng tôi cũng bắt gặp trong phần cuối của một số ghi chép 
kinh điển Phật giáo trên lá bối ở Tích Lan một số tên của những 
người chép kinh có ghi lại hạnh nguyện của mình là mong muốn 
trở thành một vị Phật, và những người này cũng được cho là những 
vị Bồ-tát. Vào cuối những nghi lễ hoặc sau khi làm những việc 
công đức mộ đạo, một Tỳ kheo là người xướng tụng, thường 
khuyên Tăng Đoàn nên phát tâm nguyện chứng ngộ Niết-bàn thông 
qua chứng đạt một trong ba giác ngộ (Bồ-đẻ) - Thanh Văn Giác, 
Duyên Giác Giác hay Chánh Đăng Chánh Giác — tủy theo căn cơ 
khả năng của mỗi người. 

Có nhiều Phật tử, kể cả Tỳ kheo và cư sĩ, ở Tích Lan, Miễn 
Điện, Thái Lan và Cam-pu-chia, là những nước theo Phật giáo 
Nguyên thủy, đã phát tâm nguyện trở thành Phật để cứu độ chúng 
sinh. Họ thật sự là những vị Bồ-tát đang thuộc những trình độ tu 
tiến khác nhau. Vì vậy có nghĩa rằng không phải mọi Phật tử ở 
những xứ theo Phật giáo Nguyên thủy chỉ toàn là hàng đệ tử Thanh 


Văn. Những Bồ-tát cũng có mặt ở những xứ đó. 


Về vấn đề lý tưởng Bồ-tát thì có một điều khác nhau rất rõ rệt 
giữa Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo 
Nguyên thủy đã không đưa ra một kinh điển riêng biệt nào để nói 
riêng về chủ đề Bồ-tát này, mặc dù Phật giáo Nguyên thủy vẫn 
công nhận răng lý tưởng Bỏ-tát là là cao thượng nhất và cao quý 
nhất. Những giáo lý về lý tưởng Bồ-tát và hạnh nghiệp Bồ-tát được 
tìm thấy năm rải rác trong các phần khác nhau của kinh điển Päli. 
Còn Đại Thừa, theo định nghĩa, thì dành trọn theo con đường lý 
tưởng Bồ-Tát, không những đã tạo lập ra phần kinh điển nỗi bật về 


45 * Lý Tưởng Bồ-Tát Trong Phật Giáo 


Bồ-Tát mà còn sáng tạo ra hình ảnh của một giới những Bồ-tát 
huyền bí thật hấp dẫn. 


m Bài tham luận nổi tiếng này của Hòa Thượng Tiến Sĩ Wapola 
Rahula đã được ¡n trong tuyên tập “Gems of Buddhist Wisdom” 
(Những Viên Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo), ấn hành bởi Hội Truyền Bá 
Phật Giáo Kuala Lumpur, Malaysia, 1996. 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 46 


THIÊN TÔNG VÀ TỊNH ĐỘ TÔNG 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 48 


49 s Thiên Tông Và Tịnh Độ Tông 


Hòa thượng Thích Thanh Từ”? 


Tu các pháp môn của Phật giống như người leo núi. Một 
ngọn núi cao, người ở hướng Tây có lối lên của hướng Tây, 
người ở hướng Đông có lối lên của hướng Đông, hướng Nam, 
hướng Bắc cũng vậy. Trong bốn lối đó chúng ta thích lối nào thì 
đi lối đó. Đã chọn rồi phải quyết chí đi. 

Phật giáo Việt Nam chúng ta có chia ra nhiều tông phái, nhưng 
xét kỷ thì có ba tông: Thiền tông, Tịnh Độ tông và Mật tông. Song 
gần một trăm năm nay Thiền tông dường như ít ai biết đến mà chỉ 
biết Tịnh Độ thôi. Chúng tôi thấy sự kiện giữa Thiển và Tịnh rất 
quan trọng nên muốn giải thích cho quý Phật tử biết rõ điểm nào 
Thiền tông hòa hợp được với Tịnh Độ, điểm nảo Thiển tông cách 
biệt với Tịnh Độ. Quý Phật tử nghe biết, không còn nghi ngờ trên 
đường tu. 


(1) Chỗ Không Gặp Gỡ Giữa Thiền và Tịnh 


Điểm thứ nhất: Như chúng ta biết, tu Tịnh Độ thì luôn luôn lẫy 
niềm tin làm trên, nên người tu Tịnh Độ phải có đủ Tín-Hạnh- 
Nguyện. Tín là lòng tin; tin chắc có cõi Cực Lạc, tin chắc mình 
niệm Phật sẽ được Phật rước về Cực Lạc. Từ tin chắc, mới khởi 
hành, tức cố găng Niệm Phật, gọi là Hạnh. Niệm Phật rồi phải phát 
nguyện sanh về cõi Cực Lạc. Như vậy mới đủ Tín-Hạnh-Nguyện, 


trong đó lòng tin là bước đầu trên đường tu. 


Ngược lại, Thiền tông không lấy lòng tin, mà lây Trí huệ làm 
bước đầu. Trí tuệ thì giản trạch, phân biệt; còn lòng tin thì khẳng 


*® Bài giảng tại Chùa Long Sơn, Nha Trang. Đã được đăng trên tuần báo 
Giác Ngộ, số 196-197-198, tháng 01-2000. 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 50 


định như vậy, cứ tin rồi làm thôi, thành ra hai bên khác n hau. Tu 
theo Thiền tông, muốn bước vào cửa Thiền phải đi từ cửa Không. 
Cửa Không chính là trí tuệ Bát Nhã. Từ trí tuệ Bát Nhã, nhận định 
hiểu thấu được sự thật của muôn pháp trên thế gian, không bị lầm 
mê cho giả là thật. Các pháp chỉ là tướng duyên hợp tạm bợ hư dối, 
biết như vậy, chúng ta không còn gặp khó khăn trong sự tu hành, 
tâm yên lặng thanh tịnh. Rõ ràng người tu Thiền muốn cho tâm 
thanh tịnh phải dùng trí tuệ quán chiếu thấu suốt, hiểu rõ không bị 
nhằm lẫn, nhờ thế không cô chấp, không vướng kẹt, cho nên tâm 


rỗng rang nhẹ nhàng. Đó là bước đầu của người đi vào đạo. 


Điểm thứ hai: Tịnh Độ tông tu nguyện sanh về cõi Cực lạc. Có 
vị nào tu Tịnh Độ mà không cầu sanh về Cực Lạc đâu? Ai cũng 
niệm Phật đề khi lâm chung được Phật đón về Cực Lạc. Trong kinh 
nói Cực Lạc ở phương Tây, cách cõi Ta Bà năm mười muôn ức thế 
giới. Thật là xa. Bởi vậy, nếu Phật không đón thì không biết đường 
đâu mà đi. Như chúng ta hiện giờ muốn qua Nhật, qua Pháp hay 
qua Mỹ, nếu người chưa từng đi thì phải có thân nhân ở bên đó đón 
rước mới dám đi. Huống là cõi Cực lạc cách cõi Ta bà nảy tới mười 
muôn ức thế giới thì làm sao mà chúng ta dám đi? Do đó, phải 
niệm Phật và nguyện Phật đón tiếp chúng ta, khi nhắm mắt được về 
cối Cực lạc. Như vậy, tu Tịnh Độ tức là chúng ta phóng ra ngoài, 
nhắm hướng Tây phương, nhắm cõi Cực Lạc để được sanh qua đó. 


Còn Thiền tông dạy chúng ta tu quán sát lại nội tâm của chính 
mình. Về phần nội tâm, nhà Phật phân nhiều loại. Theo Duy thức 
học, chúng ta có những tâm vương, tâm sở. Trong tâm sở lại có tâm 
sở thiện, tâm sở ác v.v... nhưng người tu Thiền không phân biệt như 
vậy, chỉ thấy trong tâm niệm của chúng ta, có những tâm mà lâu 
nay chúng ta ngỡ là tâm mình, nhưng thật ra không phải. Như quý 
Phật tử suy nghĩ, tính toán việc gì thường cho tâm suy nghĩ tính 


51 * Thiên Tông Và Tịnh Độ Tông 


A33 


toán đó là tâm của tôi. Nếu nó là “tâm của tôi” thì những phút giây 
không suy nghĩ, không tính toán, tôi còn hay tôi mất? Nếu nó là tôi, 
thì khi nó không hiện, tôi cũng phải mất luôn. Nhưng thật ra, không 
suy nghĩ, không tính toán, tôi cũng hiện tiền. Do đó, nếu cho tâm 
suy nghĩ tính toán là tôi là một lầm lẫn rất lớn. Song tất cả chúng ta 
đa số đều lầm như vậy. Người tu Thiền biết rõ tâm suy nghĩ tính 
toán đó không phải thật mình nên để nó lặng xuống, tìm cho ra cái 
mình chân thật. Để nó yên lặng tức là dùng phương pháp định tâm. 
Vì vậy gọi là Thiền Định. Lặng vọng tâm TÔI, chúng ta nhận ra 
được tâm chân thật của chính mình, đó là mục đích của người tu 
Thiền. Như vậy, người tu Thiền nhìn lại nội tâm mình chớ không 
cần hướng ra ngoài, còn người tu Tịnh Độ thì trông về cõi Cực Lạc 


bên ngoài, do đó không giống nhau. 


Điểm thứ ba: người tu Thiền cốt làm sao cho hiện đời, bao 
nhiêu thứ phiền não nghiệp chướng sạch, tâm phiền não nghiệp 
chướng sạch rồi thì thể chân thật sẵn có hiện ra, đó là Niết Bàn, đó 
là Phật Tánh. Còn Tịnh Độ, gần đây có nhiều vị cho rằng tu Tịnh 
Độ rất dễ, chỉ cần niệm Phật mười câu thì Phật đón về Cực lạc liền. 
Dù kẻ tạo nghiệp ác, trộm cắp nhưng niệm 10 câu cũng được Phật 
đón về Cực Lạc; bởi vì họ nghĩ “đới nghiệp vãng sanh”, tức là 
mang nghiệp vẫn sanh về bên đó, không cần đợi thanh tịnh mới 
được vãng sanh. Người tu Thiền không chấp nhận như vậy. Cực lạc 
là cõi thanh tịnh của Phật mà mang nghiệp xấu ác ô uế thì ai mà 
chấp nhận cho vào. Như vậy nói “đới nghiệp vãng sanh” là chuyện 
không thể chấp nhận được. 


Thí dụ chúng ta nuôi con chó, nó bị ghẻ lở, ta nghĩ tại ta nuôi 
dưới đất nên nó bị ghẻ; bây giờ đem lên lầu chắc nó hết ghẻ nhưng 
không phải. Ở dưới đất hay trên lầu, chưa trị được hết ghẻ thì nó 


cũng bệnh như nhau. Ghẻ lở ngứa ngáy là dụ cho nghiệp, nêu chưa 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 52 


lành, thì dù có đem đi đâu ở chỗ nào, đẹp hơn, tốt hơn cũng không 
tránh khỏi. Muốn cho nó khỏi phải làm sao? Chúng ta nuôi nó ở 
dưới đất mà biết tìm thuốc trị cho nó hết, nó lành thì ở dưới đất hay 


trên lâu gì cũng mạnh cả. 


Cũng như vậy, nếu cho rằng ở Ta bà, chúng sanh mê muội tạo 
nghiệp, về Cực lạc hết tạo nghiệp thì chuyện ấy chưa chắc. Một bên 
dạy muốn nhập chỗ thanh tịnh thì phải hết nghiệp chướng, còn một 
bên nói mang nghiệp chướng đến cõi thanh tịnh rồi sẽ sạch sau. 
Như vậy, hai chủ trương không giống nhau. Đó là những điểm 
Thiền tông và Tịnh Độ tông không gặp gỡ nhau được. 


(2) Chỗ Thiền Tông và Tịnh Độ Tông Gặp Được Nhau. 


Điểm thứ nhất: Về Tịnh Độ, trong Kinh A Di Đà có một đoạn 
nói rằng người thiện nam tín nữ nào niệm Phật từ một ngày, hai 
ngày, ba ngày... cho đến bảy ngày “nhất tâm bất loạn” thì khi lâm 
chung thấy được Phật và Thánh chúng hiện trước mắt. Như vậy 
niệm Phật được nhất tâm bất loạn tối đa là bảy ngày, hoặc sáu 
ngày, hoặc năm ngày, hoặc bốn ngày, hoặc ba ngày cho đến cuối 
cùng là một ngày thôi thì nhắm mắt cũng thấy Phật và Bồ Tát hiện 


ở trước. Chúng ta nghe dễ quá phải không? 


Tôi đọc trong A Hàm (Kinh A Hàm dạy tu Thiền theo Nguyên 
thủy), bải kinh Tứ Niệm Xứ, Phật dạy: nếu người nào tu quán Tứ 
niệm xứ từ một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến bảy ngày tâm 
không rời Tứ niệm xứ thì người đó khi nhắm mắt chứng tối thiểu là 
sơ quả Tu đà hoàn, nhị quả Tư đà hàm, tam quả A na hàm, tứ quả 
A La hán. Như vậy, chỉ quán Tứ niệm xứ trọn vẹn bảy ngày, không 
di chuyền, không di đổi, người đó nhằm mắt chứng được quả A La 
hán. Nếu kém hơn hoặc sáu, hoặc năm ngày thì chứng quả A na 


hàm, bốn ngày hoặc ba ngày thì có thể chứng quả Tư đà hàm. Nếu 


53 s Thiên Tông Và Tịnh Độ Tông 


kém nữa, chỉ một ngảy tâm không di đổi thì chứng quả Tu đà hoàn. 
Tu đà hoàn là quả bất thối chuyên, còn bảy đời sanh tử nhưng chỉ 
đi lên chứ không đi xuống. Vậy Kinh A Di Đà và Kinh Tứ niệm xứ 
trong A Hàm nói không khác. 


Thế thì dù niệm Phật, hay tu Thiền quán mà tâm chuyên chú an 
định từ một ngày cho đến bảy ngày thì nhất định người đó đạt được 
đạo quả. Tu Tịnh thì được thấy Phật, còn tu Thiền thì chứng từ sơ 
quả đến tứ quả. Chúng ta thấy tu có khó không? Phật hạn chỉ bảy 
ngày thôi. Cả đời chúng ta bao nhiêu ngày mà chỉ cần 7 ngày 
chuyên nhất không tạp cho đến dù một ngày thôi, tĩnh chuyên như 
vậy thì sẽ đạt được đạo quả. Nhưng sao không ai chịu hy sinh một 
ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, hoặc niệm Phật nhất tâm bắt loạn, 
hoặc chuyên tâm, không di chuyên khỏi Tứ niệm xứ thì sẽ được 
Phật đón về Cực Lạc hay chứng Tứ quả Thanh văn? 

Bây giờ quý vị thử niệm Phật từ sáu giờ sáng hôm nay cho đến 
sáu giờ sáng ngày mai, không có một niệm thứ hai chen vô thì nhất 
định được Phật đón về Tây phương. Người tu Thiền, quán thân bất 
tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã; luôn luôn di chuyển 
trong bốn phép quán đó, không để niệm nảo chen vô, trong bảy 
ngày hoặc ít nhất một ngày đêm thì chứng Tu đà hoàn, nhất định 


tiễn lên Thánh quả, chớ không lùi trở lại. 


Như vậy sự tu hành dễ hay khó, có thê làm được không? Nhưng 
tại sao lâu nay chúng ta cứ trật vuột hoài, leo lên tụt xuống? Là vì 
sức định tâm của chúng ta yếu, nên đang nghĩ việc này thì không 
bao lâu thứ khác chen vô mất. Như quý vị đang lần chuỗi niệm 
Phật được dăm ba câu, bỗng có niệm khác chen vô. Cứ thế lặp đi 
lặp lại ,, không biết chừng nào xong. Nhớ người thì bóng người 
hiện, nhớ chùa thì bóng chùa hiện, nhớ huynh đệ thì bóng huynh đệ 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 54 


hiện. Phật bảo chỉ có bảy ngày mà không aI làm được dù một ngày, 
như vậy có dở không? Rõ ràng tu Tịnh Độ hay tu Thiển gì cũng 
vậy, nếu chúng ta quyết tâm xem như chết trong câu niệm Phật, 
chết trong quán Tứ niệm xứ thì đều thành công như nhau. Như vậy 
mới thấy sự tu rất dễ mà cũng rất khó. Rất dễ vì thời gian không 
cần nhiều. Rất khó vì tán tâm không làm được. Đề thấy răng trên 
đường tu, việc làm chủ tâm mình là vẫn đề rất hệ trọng. Làm chủ 
mười người, hai mươi người dễ hơn làm chủ tâm mình. Ví như ông 
chủ sở, hay chủ xí nghiệp quản lý mấy chục nhân viên, bảo họ làm 
việc này, việc kia thì dễ mà bảo nhìn lại tâm mình thì làm không 
được. Nếu làm đúng như lời Phật dạy thì có lẽ chúng sanh thành 
Phật nhiều lắm rồi. Nhưng vì kẻ trộm lén vào phá hoài làm cho ta 
rồi răm mất hết công phu, nên Phật bảo điều khiển được mình là 


một việc làm rất khó. Tu chính là phải điều khiến được mình. 


Đối với người khác, vì thế lực của mình, vì quyền lợi của 
người, nên người ta phải nghe lời mình, tuân theo mình. Còn đối 
với chính mình, không có quyên lợi, không có thế lực gì cả, niệm 
trước bảo phải làm cái này, nhưng niệm sau nảy ra cái khác, chạy 
tán loạn hết. Vì vậy nói đến việc tu tưởng như dễ, cầm xâu chuỗi 
lần có gì khó? Nhưng nếu lần chuỗi để lần chuỗi thì ai làm cũng 
được, còn lần chuỗi niệm Phật để nhất tâm thì thật khó làm. Ngồi 
Thiền nửa giờ, một giờ thì ai cũng ngồi được, mà ngồi một giờ 
không có vọng tưởng dây động, thì chuyện đó khó có người làm 
được. 


Trên phương diện hình tướng cụ thê của thân, của cảnh sắp đặt 
rất dễ. Còn tâm không hình tướng, không chỗ nơi, cứ bỏ hở là vọng 
tưởng nó nhảy ra phá công phu của chúng ta. Vì vậy người tu năm 
nảy tháng nọ dồn hết công phu cố gắng gìn giữ tâm không đề trông 


hở, như canh chừng mây đứa trộm không cho nó chen vào, như vậy 


55 s Thiên Tông Và Tịnh Độ Tông 


mười năm, hai mươi năm còn chưa thể được, huống là xem thường. 
Tu là canh chừng vọng tưởng. Nhiều người nói: vọng tưởng thì 
cứ cho nó nghĩ chớ việc gì phải canh chừng? Nó là tâm mình thì cứ 
để nó nghĩ đã rồi thôi. 

Quý vị chưa tu nên nói vậy, chớ có tu sẽ thấy. Lâu nay chúng ta 
cứ lầm lẫn ngỡ vọng tưởng là tâm mình. Vì ngỡ là tâm mình, nên 
đuôi theo dục lạc thế gian rồi tạo nghiệp đi trong sanh tử luân hồi, 
đi này kiếp nọ liên miên. Do nó là chủ tạo nghiệp nên nó có sức 
mạnh dẫn chúng ta đi trong sanh tử. Dẹp được nó, tức là chúng 
sanh làm chủ được mình, không tạo nghiệp, hết sự ràng buộc, tự do 
tự tại, thì sanh tử làm gì lôi kéo được! Phật gọi người này đã giải 
thoát khỏi sanh tử. 

Tôi thường hỏi: - Chúng ta tu để làm gì? 

- Đề giải thoát sanh tử 

- Cái gì dẫn mình đi trong sanh tử? 

- Nghiệp dẫn chúng ta di trong sanh tử. 

- Cái gì tạo nghiệp? 

- Thân, miệng, ý là ba chỗ tạo nghiệp. 

Rõ ràng mục tiêu của chúng ta là giải thoát sanh tử. Vậy phải 
làm sao hết nghiệp? Thân năm dải, miệng ngậm câm phải không? 
Không phải vậy. Thân hoạt động, miệng nói năng gốc từ ý. Tuy nói 
thân, khẩu, ý , nhưng thật ra ý nghĩ tốt thì miệng nói tốt, thân làm 
tốt; ý nghĩ xâu thì miệng nói xấu, thân làm xấu. Nói ba nhưng ý là 
gốc chủ động. Muốn hết nghiệp, chúng ta phải đứt niệm của của ý. 
Muốn dứt ý niệm thì đầu tiên chúng ta phải biết ý niệm là cái hư 
giả không thật. Lâu nay chúng ta khăng định, “tôi nghĩ như vậy” 
tức ngầm cho cái ý là thật. Bây giờ biết nó hư ảo không thật, tìm 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 56 


cách dừng lặng để không bị nó tác oai tác quái nữa. Người tu Thiền 
hay niệm Phật cũng vậy, niệm đến nhất tâm thì ý không còn loạn 
động. Tu Thiền được định thì ý cũng lặng yên. Nhân tạo nghiệp 


không còn thì cái gì dẫn chúng ta đi trong sanh tử? 


Thân này do tứ đại hợp, khi chết trả về cho tứ đại. Chúng ta biết 
thân sẽ hư hoại, ý nghĩ cũng huyền ảo. Khi dừng được ý hư ảo rồi 
thì còn gì nữa không? Tu là để nhận ra cái gì giải thoát, chớ thân 
hoại ý lặng rồi, chăng lẽ mắt hết sao? Cho nên tu là luyện lọc thân 
tâm, ngay nơi tâm thức của chúng ta cái gì thật, cái gì hư. Biết cái 
hư, bỏ không theo nó thì cái thật hiện ra, đó gọi là giải thoát sanh 
tử. 

Cái chân thật ấy có nhiều tên gọi như Phật tánh, Chân như, Bồ 
đề, Niết Bàn... luôn sẵn trong ta. Song lâu nay chúng ta bị chú “Ý” 
nảy che phủ đi. Quý vị thử ngồi chơi trong năm phút mà không có 
ý niệm nào dấy lên xem. Nói ngồi chơi, chớ nhớ chuyện hôm qua, 
hôm kia, không bao giờ tâm rỗng rang nên chúng ta cứ bị ý thức 
che phủ mãi, vì cái ảo giác đó cứ làm quay cuồng nên chúng ta 
không nhận ra được cái chân thật của mình. Vì vậy ngồi thiền để 
định tâm hư ảo, định những thứ quay cuồng đó lại. Định được rồi 
thì cái thật sẽ hiện ra. 

Tu Thiền cốt để dừng những niệm hư ảo của ý thức. Niệm Phật 
nhất tâm cũng đề dừng niệm hư ảo của ý thức. Một bên thấy Bỏ đề, 
Niết Bàn, một bên thấy Đức Phật A Di Đà tới đón. Vì ý nghĩa sâu 
kín mầu nhiệm như vậy, chúng ta mới dụng công tu hành, chớ nếu 
tầm thừơng thì tu làm gì? Có thông hiểu thấu suốt chúng ta mới 
thấy việc làm của người tu không phải là hình thức cúng kính bên 
ngoài; nó sâu thăm ở bên trong. Khi làm chủ được ý niệm lăng 


xăng cuả mình rồi, những vọng tưởng lặng xuống thì cái chân thật 


51 * Thiên Tông Và Tịnh Độ Tông 


hiện tiền. Sống được với cái chân thật đó là giải thoát sanh tử, đời 
đời không bao giờ mất. Còn mang nghiệp do ý tạo thì mất thân này 
chụp thân kia, mất thân kia chụp thân nọ, sanh tử biết bao giờ 


cùng? 


Vì vậy trong kinh Đức Phật nói, con người sanh ra rồi chết đi, 
đời này qua đời nọ, mỗi một đời khóc bao nhiêu nước mắt. Nếu 
gom hết nước mắt của chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp còn 
hơn nước của biến cả. Cái khổ luân hồi sanh tử thật không cùng. 
Mấy chục năm hết một đời. Trong một đời khóc bao nhiêu lần. Hồi 
lọt lòng mẹ đã khóc rồi, cho tới già sắp chết cũng khóc nữa, thành 
một chuỗi dài cứ khóc và khóc. Đến khi mất thân này, tìm lại thân 
khác tiếp tục khóc nữa, thành một chuỗi dài cứ khóc và khóc. Còn 
nghiệp dẫn là còn khổ đau. Vì vậy muốn giải thoát sanh tử phải 
dừng hết nghiệp. Muốn hết nghiệp phải dừng từ trong ý, vì nó là 


động cơ chủ yêu tạo nghiệp. 


Tại sao chúng ta phải ngôi thiền hai ba tiếng đồng hồ, chân tay 
đau tê cóng mà cũng ráng ngồi? Ngồi là trước để hàng phục thân, 
làm chủ thân rồi kế đó hàng phục ý. Muốn làm chủ ý phải có thời 
gian đài, vì nêu ngồi năm ba phút hay nửa giờ, tâm mới vừa hơi yên 
thì hết giờ, nên ngồi một hai tiếng để có thời gian dải chúng ta mới 
thấy rõ ý thức còn sức mạnh hay đã yếu rồi. Trong các thiền viện 
tôi bắt ngôi thiền hai ba tiếng đồng hồ. Có nhiều người lúc đầu 
hăng hái đến xin tập tu, được vài hôm rồi xin rút lui vì theo không 
nổi. Tôi chủ trương như vậy không phải để hành hạ thân một cách 
vô ích. Bởi vì có hai lý do: 

- Một, nếu chúng ta không làm chủ được thân nảy thì chúng ta 
đễ bị lệ thuộc nó, nên đau thì chịu đau, phải thắng nó mới có thể 


vượt qua. Chúng ta ai cũng biết giờ phút tắt thở là giờ phút đau khổ 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 58 


nhất, nêu không có sức làm chủ thân thì không sao an ổn lúc lâm 
chung. Làm chủ được thân thì giờ phút đó chúng ta mới định tĩnh ra 
đi. Băng không thì lúc đó rối loạn, thấy cái gì chụp cái ấy, thật 


nguy khốn. Nên trứơc phải làm chủ cái thân. 


- Hai, là phải làm chủ được ý. Ý thức rất linh hoạt, dễ phóng ra 
bên ngoài. Nếu không dùng phương tiện để điều phục thì sẽ khó 
định tâm lặng ý. Do đó từ thời Phật cho đến bây giờ, phương pháp 
tọa thiền được xem như tối thắng nhất để định tâm. Vì vậy tôi chủ 
trương Tăng Ni tu muốn tiến lên phải siêng năng tọa thiền. Làm 
chủ được thân tâm rồi mới đi tới giải thoát sanh tử. 

Chúng ta nhìn lại đạo Phật, dù cho tông này hay phái kia khác 
biệt nhưng rốt lại đều cùng một mục đích là dừng ý niệm lăng 
xăng, để cái chân thật được hiện bày, đó là chỗ gặp nhau. Vì vậy 
người tu Tịnh Độ hay nói “Tam nghiệp hăng thanh tịnh, đồng Phật 
vãng Tây phương” nghĩa là ba nghiệp hằng trong sạch thì đồng với 
Phật đi về cõi Phật không nghi ngờ. Tu Tịnh Độ thì cầu về Cực 
Lạc, còn tu Thiền là nhận được bản lai diện mục hay nhận được 
Pháp thân v.v... Đó là điểm tương đồng thứ nhất giữa Tịnh Độ và 
Thiên. 

Điểm thứ hai: nói về lý và sự Tịnh Độ. Sự Tịnh Độ là chúng ta 
tin cách đây mười muôn ức cõi có thế giới tên là Cực lạc. Do tin 
chắc không nghi ngờ nên cố găng niệm Phật, đến khi nào nhất tâm, 
chừng đó nhắm mắt thấy Phật rước về Tây phương, sung sướng 
không còn khổ sở như ở cõi Ta bà này nữa. Đó là Sự Tịnh Độ. Về 
Lý Tịnh Độ thì trong kinh Duy Ma Cật nói: “Tâm tịnh thì Độ tịnh”. 
Nếu muốn cõi nước thanh tịnh trứơc hết phải tịnh tâm của mình. 
Tâm thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh. Hoặc có chỗ nói “tự tánh Di 


Đà, duy tâm Tịnh Độ”; tức tánh của mình là Phật Di Đà, tâm của 


59 s Thiên Tông Và Tịnh Độ Tông 


mình là cõi Tịnh Độ. Như vậy Tịnh Độ và Đức Phật Di Đà ở ngay 
nơi mình chớ không phải ở bên trời Tây. Lý Tịnh Độ này rất phù 
hợp với Thiên. 

Tại sao phù hợp? Vì người tu thiền cốt xoay trở lại nội tâm của 
mình. Khi dẹp sạch vọng tưởng lăng xăng rồi thì tâm thanh tịnh 
hiện ra gọi là pháp thân bất sanh bất diệt hăng giác, hăng tri. Nghĩa 
là chúng ta tu để nhận ra tâm thanh tịnh không còn vọng tưởng, thể 
nhập được pháp thân bắt sanh bất diệt, hằng giác hằng tri. Thì Tịnh 
Độ nói Phật Di Đà là tự tánh, còn tự tâm thanh tịnh là cõi Tịnh Độ. 
Đức Phật A Di Đà tiếng Phạn đọc là Amitabha Buddha. Trung Hoa 
dịch là Vô lượng thọ, Vô lượng quang. Vô lượng thọ là sông lâu vô 
lượng, đồng nghĩa với pháp thân bắt sanh bắt diệt. Vô lượng quang 
là luôn luôn sáng suốt, đồng nghĩa với Phật tánh hằng tri hằng giác. 
Đức Phật A Di Đà là biểu trưng cho Phật Tánh. Lý Tịnh Độ là lý 
Thiền, không có gì khác nhau hết. 


Đối chiếu như vậy để chúng ta thấy ý nghĩa của người tu Thiền 
và người tu Tịnh Độ không hai, không khác. Do đó Phật Tử chúng 
ta khi tu Phật đừng quan niệm rằng mình làm thế này, thế nọ, Phật 
sẽ ban ơn ban phúc. Quan niệm như thế là sai lầm. Tu để chủ động 
lấy mình. Ý nghiệp lặng xuống thì được giải thoát chớ thật tình 
Phật không ban ơn ban phúc cho chúng ta. Phật dạy nhân quả là 
gốc của sự tu. Nhân tốt thì hưởng quả tốt, chớ không phải Phật ban 
cho ta được. Song Phật tử chúng ta chỉ muốn xin Phật thôi. Tu coi 
bộ phiền mất thì giờ. Cứ cúng một ít rồi Phật ban cho con cái này 
cái nọ là xong. Chỉ cần mỗi tháng đi chùa hai lần, để dành ít tiền 
ngày 30 hay Răm, săm hương hoa, trái cây... quý thầy đánh 
chuông, lạy ba lạy, cúng đĩa quả là đủ rồi. Phật tử đi chùa như vậy 
so với lý thật của đạo thật là cách xa muôn dặm! Chúng ta phải ý 


thức rằng tu Phật là cốt làm sao để mình trở thành con người giác 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 60 


ngộ, không còn bị nghiệp lôi dẫn trên đường sanh tử nữa. Đó là 
mục đích tối thượng của chúng ta. Dù đời này chúng ta tu không 
xong, còn phải tới lui cõi này nhưng mục đích tối thượng đó phải 
giữ vững, đừng để lệch hướng. Cũng như người đi biển cần có la 
bàn vậy, phải khăng định không nhằm lẫn. Nhằm đúng rồi, đời này 
tu được bao nhiêu, đời sau tu tiếp nữa, cứ như vậy tu tiếp mãi, 
chừng nào xong việc mới thôi. 

Trong kinh nói Đức Phật tu vô số kiếp, hay là ba a tăng kỳ kiếp, 
tức là ba vô số kiếp. Nghe ba vô số kiếp quý vị có ngán không? 
Chữ kiếp không phải một đời của mình đâu. Kiếp là trải qua bao 
triệu năm. Vậy ba vô số kiếp là bao nhiêu triệu năm, qúi vị nghĩ mà 


ngán phải không? 


Phật vì sợ chúng ta ngán nên nói: Không sao! Nếu khéo tu thì 
mê là chúng sanh, giác là Phật. Nhanh như trở bàn tay, đang úp lật 
lại thành ngửa. Đang mê mà giác thì thành Phật ngay thôi. Nói như 
vậy có gạt chúng ta không? Không gạt, nhưng thành Phật có nhiều 
cách. Bởi vì Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. 

Đối với chúng ta, phần tự giác là muốn hết sức rồi lại phải giác 
tha nữa. Tức là khi nào mình và người khác giác hết mới thành 
Phật. Nên nhận ra được tánh Phật gọi là thành Phật. Thành Phật đây 
chỉ là lóe thấy Phật của mình thôi. Còn biết bao nhiêu phiền não, 
tập khí muôn đời phải trừ bỏ nữa. Tôi thường ví dụ chúng ta tu như 
đi trong đêm ba mươi trời chuyên mưa. Lâu lâu có chớp lóe lên, 
nhờ đó ta thấy được một đoạn. Trời tối lại, rồi chớp lên thấy được 
đoạn nữa. Cứ thế tu dần dân. Hiện người tu bây giờ sức tỉnh giác 
cũng như ánh chớp ấy thôi. Giờ này đang nghe kinh hoặc ngồi thiền 
thấy tỉnh lắm, nhưng giờ khác tiếp xúc với mọi người liền quên 


mắt, rồi cũng buôn cũng giận. Khi ngồi lại tu thấy tỉnh, thấy giác 


61 * Thiên Tông Và Tịnh Độ Tông 


nhưng đụng việc cũng phiên não như ai. Cứ thê từ năm này sang 
năm khác, rôt cuộc nhăm mặt cũng chưa xong xuôi. Đó là bệnh 
chung của mọi người. Chúng ta cân biệt không phải một lân giác là 


XOng ngay. 


Phật tử lúc nảo cũng tin tưởng lời Phật dạy, tin tưởng lời quý 
thầy giảng, biết nóng giận là tật xấu, là tiêu mòn công đức. Nhưng 
vừa gặp người nói trái tai liền nổi giận đùng đùng. Ai gan lắm thì 
kềm giữ không cho hiện ra ngoải nhưng vẫn ấm ức trong lòng 
không an. Chúng ta biết đó là tật xấu, biết rõ 100% như vậy mà 
muốn bỏ không phải là dễ. Chúng ta thấy trải qua bao nhiêu kiếp 
mê lầm giờ đây tỉnh lại nhưng bỏ vẫn không được. Giống như mây 
chú hiền thuốc, hiền rượu vậy. Biết rượu, thuốc là hại, ngồi một 
mình, thì nhịn mà có bạn tới đưa thuốc thì lấy liền. Như vậy mới 
thấy tập khí kéo lôi thế nào. Người chưa từng ghiền thuốc dù có 
mời họ cũng không thèm lấy, cho nên khi đã huân chủng tử lâu đi 
thì bây giờ bỏ hết sức là khó. 

Lâu nay chúng ta thừơng nghĩ người lớn tuổi rảnh rang công 
việc dễ tu, còn mấy đứa bé 15, 17 tuổi khó tu. Điều này chỉ đúng 
phần nảo thôi. Già thì rảnh rang có thì giờ, nhưng tập khí đầy ắp 
bên trong, nên ngôi lại là nhớ chuyện năm trên năm dưới, không 
làm sao tu được. Mấy đứa nhỏ tuy lăng xăng công việc học hành 
thấy như khó tu, nhưng tâm nó trong trắng chứa ít chủng tử. Như 
người không ghiền rượu nghe Phật cắm rượu liền cười , dễ quá. 
Còn người ghiền rượu nghe Phật cấm rượu liền thấy khổ ngay. 
Người không ghiền, bảo bỏ rượu là chuyện thừa; còn người ghiên, 
bảo bỏ rượu là việc cay đắng. Các thứ khác cũng vậy. Cho nên, trẻ 
mà ham tu thì mau tiến. Còn người già tuy có thì giờ rộng rãi 
nhưng tu lâu tiến, vì chủng tử nhiều quá. Nó cứ quay lại, muốn bỏ, 
bỏ không được. Hơn nữa người già tinh thần suy yếu không đủ sức 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 62 


mạnh gạt bỏ những thói quen cũ nên khó bỏ. Do đó mỗi thê hệ có 
cái khó riêng, mà cũng có cái dễ riêng. Hiểu vậy rồi chúng ta mới 
thấy việc tu tập không dành riêng cho giới nảo hết, ai quyết tâm thì 
người đó tu được. 


Chúng ta tu là làm sao tiêu diệt được nhân tạo nghiệp. Nhân tạo 
nghiệp lặng thì quả nghiệp không còn. Quả nghiệp không còn thì 
chúng ta tự tại, không bị lăn lộn trong sanh tử, đó gọi là giải thoát. 
Giải thoát sanh tử nhưng vẫn còn cái chân thật hiện hữu nơi mình. 
Khi còn tại thế, có người hỏi Phật: Thân này chết rồi còn hay hết? 
Phật không trả lời. Bởi vì còn nghiệp thì còn sanh trở lại. Nếu nói 
hết, người ta tưởng không còn gì cả. Chỉ người tu khi sạch nghiệp 
rồi thì tự tại không bị nghiệp lưu chuyền trong sáu nẻo. Phật dạy: 
Khi mắt thân này, diệt được tâm niệm sanh diệt rồi thì thể thanh 
tịnh sáng suốt của mình trùm khắp. Thể ấy không có tướng mạo, 
không có gì chi phối cả nên gọi là giải thoát sanh tử. 

Hiện tại lúc nào chúng ta cũng sẵn thể chân thật đó. Khi ý niệm 
dây khởi tính toán so đo, phân biệt hơn thua, lăng xăng, đó là cái 
gốc tạo nghiệp. Nhưng khi ý nghiệp không dấy động thì tâm có 
không? Tâm là cái “Biết” đó. Ý niệm tuy không dấy động nhưng 
chúng ta vẫn biết. Mắt biết, mũi biết, tai biết, lưỡi biết, thân biết, 
như vậy là hăng biết. Cái biết ấy thênh thang, không chỗ nơi để 
chúng ta dò tìm, nhưng luôn hiện hữu. Vì vậy khi các thứ che đậy, 
mê mờ lặng rồi thì nó hiện rõ ràng, còn bây giờ vì vô minh che lấp 
nên chúng ta không nhận ra nó. Khi nghĩ suy chúng ta nói tôi nghĩ, 
tôi suy. Khi không nghĩ suy thì ta vẫn hằng tri hằng giác. Có biết 
nhưng vì tánh biết bàng bạc nên chúng ta không thể chỉ ra được. 


Chỉ khi ý thức dây nghĩ mới có bóng dáng kèm theo. Như vừa 
nhớ người thì bóng người hiện, nhớ chùa thì bóng chùa hiện, nhớ 


63 + Thiên Tông Và Tịnh Độ Tông 


huynh đệ thì bóng huynh đệ hiện. Nhớ là dây niệm. Nhà Phật gọi 
đây là pháp trần. Phần này rất phù hợp với khoa tâm lý học. Như 
hôm rồi xuống bắc Mỹ Thuận, tôi thấy chú thanh niên một chân bị 
hư máng trên vai, còn một chân, chống cây gậy. Trước khi thấy 
chú, trong tâm tôi không có bóng dáng đó; nhưng thấy rồi thì đến 
nay nhớ lại, hình ảnh ấy hiện ra rõ ràng. Bóng dáng mà tôi nhớ ở 
trong lòng đó, nhà Phật gọi là “pháp trần”. Chữ “trần” là những 
hình dáng tế nhị chớ không phải thô phù; hình dáng ấy lưu lại trong 
tâm ta nên khi nhớ đến thì chúng hiện ra ngay. Như vậy từ nhỏ đến 
già những bóng dáng đó ghi vào tâm thức của chúng ta nhiều hay 
ít? Nếu phân ra không biết mấy trăm, mấy ngàn lớp? Do đó, khi 
ngồi yên, lớp nảy nhây ra tới lớp khác liên miên chập chồng. Vì 
vậy, khi tu là chúng ta có gắng gạt nó qua một bên đề cái chân thật 
được hiện bày. Bởi vì chỉ khi bóng dáng đó lặng hết thì ông chủ 
xưa nay mới hiển lộ. Do đó dụng công tu là việc hết sức tế nhị chớ 
không phải thường. 


Người ta thấy ở chùa quá đơn giản, gõ mõ tụng kinh, đi tới đi 
lui có gì là quan trọng. Nhưng thật ra người tu phải quan sát nội 
tâm, luôn luôn chiếu soi để làm chủ trọn vẹn được mình, không còn 
lệ thuộc với pháp trần là điều rất khó. Tóm lại, tất cả pháp của Phật 
dạy tuy có chia ra nhiều môn, nhiều phái, song các phái đều y cứ 
theo những gì Phật dạy mà tu hành. Tuy phương tiện có khác 
nhưng cứu kính đều gặp nhau. Người tu Tịnh Độ thì niệm Phật 
cho tới Nhất tâm. Người tu Thiền thì phải được Định. 


Có người nói Thiền-Tịnh song tu, tức là tu một lượt cả hai 
pháp. Như vậy làm sao tu? Bởi vì Tịnh Độ đặt lòng tin lên trên. Tin 
có cõi Cực Lạc, tin có Đức Phật Di Đà chuẩn bị đón tiếp nên cố 
lòng niệm Phật, niệm chí tâm đến chỗ nhất tâm, thì thành công. 


Nhờ niềm tin mạnh cho nên quyết tâm tu, mà quyết tâm thì thành 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 64 


công. Còn tu Thiền là biết rõ các pháp duyên hợp, như huyễn 
không thật nên không tham trước, không dính mắc, cố gắng dẹp 
những bóng dáng che phủ nội tâm khiến cho nó lặng sạch nên tâm 
được định. Như vậy, một pháp tu suốt đời chưa rồi mà dồn hai pháp 
lại làm sao kham? Lại Ngài Bạch Ấn, một Thiền Sư Nhật Bản nói 
thí dụ này: Người sợ tu Thiền không đủ, phải tu thêm Tịnh Độ 
giống như người muốn qua sông gấp, sợ đi một chiếc đò chậm, nên 
kêu hai chiếc rồi đứng một chân chiếc này, một chân chiếc kia. Như 
vậy đi được tới bờ không, hay nửa đường đò sẽ bị rơi? Chúng ta 
phải hiểu thật kỹ. Nếu không chín chắn, muốn cho mau chóng và 


dễ tu, không ngờ chính chúng ta làm trở ngại sự tu của mình. 


Tu các pháp môn của Phật giống như người leo núi. Một ngọn 
núi cao, người ở hướng Tây có lỗi lên của hướng Tây, người ở 
hướng Đông có lối lên của hướng Đông, hướng Nam, hướng Bắc 
cũng vậy. Trong bốn lối đó chúng ta thích lối nào thì đi lối đó. Đã 
chọn rồi phải quyết chí đi. Dù leo lên thấy khó, cũng ráng mà leo 
lên đến đỉnh. Đường đi từ bốn hướng khác biệt, nhưng tới đỉnh rồi 
thì đều gặp nhau. Cũng vậy, pháp môn Tịnh Độ, pháp môn Thiền 
v.v... tên có khác, hướng tu có khác, nhưng cứu kính đều gặp nhau. 


Hiểu như vậy rồi, chúng ta tu không còn chê bên này, khen bên 
kia, mà chỉ nên tự trách mình chưa cố gắng, chưa quyết tâm. Mong 
rằng tất cả chúng ta có gắng thực hiện công phu tu hành của mình 
đạt đến kết quả viên mãn, theo nhân duyên riêng của mỗi người 


trong tỉnh thân hòa hợp và đúng với tỉnh thần của Phật dạy. 


KHÔNG CÓ “TIỂU THỪA? TRONG 
PHẬT GIÁO 


Tác giả: KARE A. LIE và CHAN KHOON SAN 
Người dịch: Lê Kim Kha 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 66 


G1 * Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


Lời Tựa 


Qua nhiều thế kỷ, những trường phái Bảo Thủ của Phật Giáo 
đã bị hạ thấp bằng một chữ “H¡inayana”, được dùng để dán nhãn, 
chê bai một cách đầy phân biệt. Trong tiếng Phạn và tiếng Päli, 
chữ “Hinayana” có nghĩa là “một cỗ xe thấp hèn, tiểu nhược, 
không đáng có, đáng khinh”. (Hán-Việt gọi là “Tiểu Thừa”). Đây 
là một từ khinh miệt được đặt bởi những người đầu tiên chủ 
trương Tiêu Thừa ở Ấn Độ vào thời xa xưa (vào khoảng vài trăm 
năm sau khi Đức Phật Bát-Niết-Bàn-ND) nhằm gán tên cho 
những trường phái Bảo Thủ nguyên thủy (hay còn gọi là những 
trường phái Kinh Bộ Nikaya còn có mặt ở Ấn Độ lúc đó -ND) vì 
những trường phái này không tán đồng theo lý thuyết Tiểu Thừa. 


Không có chữ, trường phái, hay tên gọi “Hinayana” (Tiểu 
Thừa) để chỉ một nền Phật giáo nào trong Phật giáo. Về khách 
quan và lịch sử kinh điển đích thực: chưa bao giờ có. Hinayana là 


một chữ dung để bôi bác và sai sự thật về lịch sử Phật Giáo! 


Ngày nay, pháp luật đã coi đó là tên gọi mang tính làm ô danh. 
Những Phật tử và những người không phải Phật tử được khuyên 
nên dừng ngay việc dùng chữ nảy để gọi bá kỳ trường phái nào 
của Phật Giáo, cho dù trường phái đó có còn tồn tạo hay đã biến 
mất. Không có lý do hay sự biện minh nảo để tiếp tục dùng từ ngữ 
đó. Cách gọi đó đã trở thành ấu trĩ và thiếu hụt sự hiểu biết từ rất 


lâu! 


Lời nói hay Ngôn Từ Nhẹ Nhàng (ái ngữ) và sự Lễ Độ (khiêm 
nhường) là hai Pháp (dhamma) mà Đức Phật đã dạy để dẫn dắt 
chúng ta đến sự an lạc và hạnh phúc. Khi lời nói và thái độ lịch 
thiệp được thực hành bởi những người theo Phật, thì đó là thiện 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 68 


chí; rôi thì sẽ tạo ra sự hoà hợp vả tương ái, cho dù họ có đang 


theo trường phái hay cái “xe” nào cũng vậy. 

Tôi xin cảm ơn học giả Kắre A. Lie đã cho phép đăng bải viết 
quý giá của ông có tên “Giai Thoại Về Tiểu Thừa” (The myth oƒ 
Hinayana) đã đưa ra những thông tin, luận cứ đúng đắn về mặt 
lịch sử của đề tài này. 

Cảm ơn sự giúp đỡ và những lời tư vấn quý giá của Ngài 
Nyanaramsi thuộc Hội Phật Giáo Subang Jaya (SJBA). 

Cảm ơn nữ đạo hữu Sis Wooi Kheng Choo đã kiểm tra và góp 
ý hoàn thành bản thảo. 


Ngày 3 tháng Chín, 2011 
Chan Khoon San 


1. Giai Thoại Về “Hinayana' (Tiểu Thừa) 
Tác giả: Käre A. Lie 


Vào những thế kỷ xung quanh Công Nguyên Thiên Chúa 
(CN), Phật Giáo đã phát triển sâu rộng ra từ nguồn gốc nguyên 
thủy. Trong đó, một trường phái mới đã xuất hiện, và những 
người chủ trương theo nó gọi đó là trường phái Đại Thừa 
(Mahayana). Maha: lớn, đại. Yana: chiếc xe. Mahayana: Chiếc xe 
lớn, (HV) Đại Thừa. Trường phái mới này khác biệt với những 
trường phái nguyên thủy như thế nào, chúng ta có thể tìm thấy 
trong lịch sử Phật Giáo. Ở đây, chúng ta tập trung vào một trong 
những kết quả của cuộc phân ly, chia rẽ trong Phật Giáo: Đó là 
chữ “Hinayana”. 


69 » Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


Những người tuân giữ những trường phái nguyên thủy cô xưa 
đã không tán đồng và phê bình những người Đại Thừa là sáng tạo 


ra các Kinh (sutras), làm giả những lời dạy của Đức Phật lịch sử. 


Còn những người Đại Thừa thì phản ứng lại, cho rằng những 
người của những trường phái bảo thủ 'không hiểu được” những 
giáo lý của Đức Phật và chỉ là những người ích kỷ với đầu óc hạn 
hẹp. 

Cuộc tranh biện đã đến lúc nóng bỏng và nhiều công kích phê 
phán tuôn tràn ra từ cả hai bên. Rồi thì sau đó, một số người bên 
trường phái Đại Thừa đã tạo ra một cặp tên song đối là 
“Mahayana-Hinayana” (Đại Thừa-Tiểu Thừa) và từ đó chữ 
“Hinayana” bị dính luôn. Họ gọi những đối thủ của họ là 
“Hinayana” (Tiểu Thừa), và chữ này được dùng công khai như 
một sự sỉ nhục — bằng sự so sánh nghĩa đen đơn giản cũng như 
nghĩa bóng đối với từ “Mahayana” (Đại Thừa) mà bất kỳ ai nếu để 
ý và phân tích đều thấy rõ. 

“Hinayana” là một chữ mang tính bôi bác nặng nề. Nó 
không có nghĩa đơn giản là “chiếc xe nhỏ”, “xe chở ít người” về 
mặt vật lý. “Hinayana” là từ ghép của hai từ là “Hina” và “Yana”. 
“Yana” có nghĩa là chiếc xe, cỗ xe. Nhưng từ “Hina” thì rất hiếm 
khi nào có nghĩa đơn thuần là “nhỏ”, “nhỏ hơn”, “bé hơn” hay “ít 
hơn”. Vì nếu trong thông dụng nó có nghĩa đó, thì trong tiếng Päli 
(hay cả tiếng Phạn) nó đã được dùng đề diễn tả sự đối nghĩa với từ 
“Maha”, có nghĩa là “lớn”, “to” hay (HV) “đại” TÔI. Nhưng cả hai 
thứ tiếng kinh điển đó không dùng “hina” theo nghĩa đó. Từ đối 
nghĩa với “maha” là từ “culla” — “culla” có nghĩa là “nhỏ”, “bé”, 


“tiểu” về mặt vật lý, về mặt quy mô, kích thước. 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 70 


$ Một ví dụ tương đương dễ thấy nhất trong tiếng Hán-Việt, 
cho trường hợp này luôn, đó là từ “tiểu”. “Tiểu” vốn cũng dùng 
với nhiễu nghĩa đen và nghĩa bóng khác nhau. Trong tiếng Päli và 
tiếng Phạn, từ “culla” = tiểu = nhỏ, bé (nghĩa đen). Từ “hind” = 
tiểu nhược, thấp hèn, đáng chê (nghĩa bóng). Bạn có thể vội vàng 
cho rằng chữ “tiểu” trong “Tiểu Thừa” chỉ đơn giản có nghĩa là 
“nhỏ, bé, nhỏ hơn, ít hơn”. Nhưng không phải vậy, chữ “Tiểu 
Thừa” trong Hán- Việt dịch từ tiếng Hán vốn cũng đã được dịch từ 
tiếng Phạn theo nghĩa gốc của từ “Hina-yana” (không phải từ chữ 
“Culla-vana”), như bạn đọc tiếp phần giải thích tiếp theo dưới 
đây của tác giả. (ND). 


Chữ Hinayana (Tiêu Thừa) chỉ là một tiếng vang vọng còn sót 
lại về một cuộc tranh biện của ngày xa xưa từ lâu đã không còn 
nữa — hay chỉ là một cuộc tranh biện mà chỉ có một bên, và bên 
kia đã đi hay thậm chí đã “chết” từ lâu rồi. Còn một bên nảy cứ 


tiếp tục gào thét, phân bua, cứ như là nói với gió vậy! 


Vậy ai là những đôi thủ của Đại Thừa mà bị những người Đại 
Thừa ngày trước dán nhãn đặt tên là “Tiểu Thừa” (Hinayana)? Là 
Trưởng Lão Bộ (Theravada)? Chắc là không phải rồi! Bởi vì vào 
lúc có Đại Thừa (Mahayana) ra đời, thì Trưởng Lão Bộ 
(Theravada) đã “di cư” qua Tích-Lan rồi, cho nên Trưởng Lão 
Bộ không thể nào được tính là trường phái chủ động hay dẫn đầu 
trong các trường phái nguyên thủy bảo thủ ở lục địa Ấn Độ vào 
thời bấy giờ, vào lúc cuộc tranh biện “Đại Thừa-Tiểu Thừa" 
(Mahayana-Hinayana) đã diễn ra Ngay cả những chữ 
“[heravada” hay ““Pheravadin” (Trưởng Lão Bộ / những người 
theo phái Trưởng Lão Bộ) cũng hiếm khi được nhắc đến trong 
kinh điển của Đại Thừa. 


71 * Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


Trong quyền Karmasiddhiprakarana (Đại Thừa Thành Nghiệp 
Luận) của mình, ngài Vasubandhu (Thế Thân) cũng đã gọi người 
Trưởng Lão Bộ một cách tôn kính bằng cái tên “những người 
Tamraparniya đáng kính”. (Tamraparni là tên gọi của đảo quốc 
Tích-Lan và những Tamraparniya có nghĩa là những người ở 
Tích-Lan, ý chỉ những người Trưởng Lão Bộ), và đặc biệt là ngài 
chưa bao giờ gọi họ là “Tiêu Thừa” (Hinayana). 


Trường phái ảnh hưởng nhất trong các trường phái cỗ xưa vào 
thời đó là trường phái Sarvastivada (Nhất Thuyết Hữu Bộ), vì 
vậy có thể họ chính là những người bị gọi là “Tiểu Thừa” 
(Hinayana), nhưng chắc chắn không chỉ một mình họ là mục tiêu 
dán nhãn và hạ bệ bởi những người Đại Thừa. Nhiều trường phái 
Kinh Bộ Nikaya lúc đó đã không ủng hộ những lý thuyết và kinh 
sách của Đại Thừa cũng do vậy mà bị gọi chung một cách khinh 
khi là “Tiểu Thừa” (Hinayana). 


Sau đó, trường phái Sarvastivada (Nhất Thuyết Hữu Bộ) và 
những trường phái Kinh Bộ khác ở Ân Độ đã không còn nữa, 
ngoại trừ trường phái Theravada (Trưởng Lão Bộ), nhưng những 
cuộc tranh biện và hý luận vẫn còn được mang vảo trong các kinh 
Đại Thừa, ví dụ như việc khởi xướng và tuyên truyền bác bỏ hay 
chống tư tưởng Tiểu Thừa (Hinayana) đã được ghi rõ trong Kinh 
Hoa Sen (Diệu Pháp Liên Hoa Kinh) - và ngày nay vẫn còn vang 
vọng trong trường phái Phật Giáo Đại Thừa (Mahayana) và Kim 
Cương Thừa (Vajrayana). 

Đến nay vẫn còn tồn tại sự nhầm lẫn trong những người Đại 
Thừa và Kim Cương Thừa trong việc dùng từ “Tiểu Thừa” 


(Hinayana). Sự nhằm lẫn được thể hiện rõ trong 03 cách sau đây: 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 12 


(1) Ý nghĩa lịch sử: Họ ngộ nhận những người thuộc bất cứ 
trường phái nào rước Đại Thừa đều là “Tiêu Thừa” (Hinayana). 


(2) Trường phái Theravada (Trưởng Lão Bộ) cho đến ngày 
nay, mà trên thế giới thường gọi là Phật Giáo Nguyên Thủy, 
cũng bị ngộ nhận là “Tiểu Thừa" (Hinayana), mặc dù trong lịch sử 
những người trường phái Trưởng Lão Bộ đã rời khỏi Ấn Độ qua 
Tích-Lan trước khi xuất hiện trường phái Đại Thừa. 

(3) Họ ngộ nhận rằng từ “Tiểu Thừa” (Hinayana) là một danh 
từ được dùng để diễn tả trong một phần giáo lý nội bộ của Đại 


Thừa và Kim Cương Thừa. 


Bây giờ, chúng ta hãy xem xét 03 vấn để này một cách chỉ tiết 


hơn. 


(1) Nhiều người cho rằng chữ “Hinayana” là một chữ dùng để 
gọi những trường phái Phật Giáo cổ xưa và là cách dùng trong quá 
khứ xa xưa đó, chứ sau này không còn được dùng. Điều này 
không đúng. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy trong những tác 
phẩm hiện đại sau này, ví dụ trong tác phẩm của H.V. Guenther, 
Buddhist Philosophy In Theory and PracHce (Triết Học Phật Giáo 
về Lý Thuyết và Thực Hành), bản về những sách vở Phật Giáo 
Tây Tạng từ thế kỷ 18-20. 


Và cho đến ngảy nay cũng còn rất nhiều người kê cả Phật tử ở 
hầu hết những nước có Phật giáo Đại Thừa vẫn còn dùng tên này 
để gọi phân còn lại của thế giới Phật Giáo ngoài Đại Thừa. 


(2) Rất nhiều người ngộ nhận rằng “Tiểu Thừa? (Hinayana) là 
Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada (Trưởng Lão Bộ). Riêng về 
mặt sách vở, tôi có thê trích dẫn từ trong bộ Bibliography of Jane 
Hope (tạm dịch là “Thư Mục Tham Khảo của Jane Hope”, Jane 


73 * Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


Hope là học trò của ngài Chogyam Trungpa Rinpoche nổi tiếng 
của Phật Giáo Tây Tạng), trong quyên “Buddha for beginners” 
(Đức Phật Cho Những Người Bắt Đầu) in năm 1995. (Tôi chỉ có 
bản tiếng Na-Uy, và hy vọng việc dịch lại qua tiếng Anh của tôi 
không quá sai). Jane Hope rõ rệt ngộ nhận sai lầm như sau khi viết 
lời bình này: 

“Phật giáo “Tiểu Thừa': Một sự (quyển sách) giới thiệu rất 
hay về Phật giáo Tiểu Thừa (Hinayana Buddhism) là tác phẩm 
What the Buddha Taught (Những Điễu Phật Đã Dạy) của nhà sư 
Walpola Rahula ... 


.. Từ quan điểm này và được viết bởi hai người phương Tây 
vốn được đào tạo trong truyền thống Theravada, đó là... quyển 
Seeking the Heart oƒ Wisdom của tác giả Joseph Œoldstein và 
Jack Kornfield.” (Như vậy, ở đây hai học giả hiện đại này vẫn 
xem “Hinayand” (Tiểu Thừa) là Phật giáo Theravađa). (ND) 


(3) Rồi có sự những sự nhằm lẫn thường xuyên là do dựa vào 
Phật Giáo Tây Tạng. Một số người cho rằng chữ “Hinayana” 
(Tiểu Thừa) và Mahayana (Đại Thừa) là hai danh từ dùng để diễn 
tả hai thái độ tinh thần khác nhau trong Phật Giáo, và trích dẫn 
trong Chương 7 (Chương về “Lòng Từ Bi”) của quyền sách kinh 
điển của Phật Giáo Tây Tạng là “The Jewel Ornament øƒ 
Liberation” (tạm dịch là “Pháp Bảo Của Sự Giải Thoát” được viết 
vào thế kỷ thứ 10, trong đó tác giả Jé Gampopa đã diễn đạt chữ 
“Hinayana” là “thiểu năng”, “khả năng kém cõi” về quy mô, về số 
lượng, về khả năng “chuyên chở ít, (tiếng Tây Tạng là “eg pa 


dman pa”, tiếng Anh: “lower capacify”). 


Có đoạn đọc như sau: 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 14 


“Tham đắm vào trạng thái an lạc có được từ một sự tĩnh-lặng 
(1) có nghĩa là thải độ thiểu năng (thấp kém), mà (2) trong đó chỉ 
mong tập trung giải thoát cho riêng mình. Điễu này ngăn cản việc 
chăm lo cho người khác và vì vậy khó mà tăng trưởng được nhiễu 
lòng vị tha. [...Jj Khi lòng từ ái và bi mẫn (từ bì) trở thành một 
phần trong con người, thì sẽ khởi sinh rất nhiễu sự chăm lo cho 
những chúng sinh hữu tình khác mà một người khó đành lòng chỉ 
nghĩ đến chuyện giải thoát cho riêng mình [..} Sự 
Manjushriikiirti đã nói rằng: “Một người 'Tiểu Thừa' không thể 
không có lòng từ bi dù trong một khoảng khắc”, và “Trải với sự 
sản hận và khinh ghét, chính là lòng từ bì mới mang lại phúc lợi 


cho người khác. 
Bên dưới chú thích (1) và (2) được ghi rõ: 


(1) Trong tiếng Tây Tạng, chữ “zh¿.ba” có nghĩa là sự bình an, 
tĩnh lặng. Tiếng Anh là: “peace”. Nhưng ở đây Gampopa dịch là 
“mere peace”, ý chỉ sự chỉ lo nhắm vào sự an lạc của tầng Thiền 
Định, tức một sự an lạc vô cảm, thiếu lòng bi mẫn dành cho tha 


nhân, chỉ lo an lạc và giải thoát cho riêng mình. 


(2) Hinayana: “thiểu năng”, thường được dịch và hiểu là 
“chiếc xe chở ít hơn, chiếc xe nhỏ hơn”. Lúc này, chữ “Tiểu 
Thừa" hàm ý chỉ chiếc xe chỉ chở 1 người đến bờ giải thoát, chứ 
không chở được nhiều người như chiếc xe lớn (là Đại Thừa). 

Vẫn đề ở đây là sự giải thích, phân tích trên đây dĩ nhiên là do 
không căn cứ trực tiếp vào chữ “Hinayana” trong tiếng Pãli và 
tiếng Phạn. Vấn đề sai lầm chính là năm ở đây. 

Chữ “Hinayana” không phải là tiếng Tây Tạng. Nó cũng 
không phải là tiếng Trung Hoa, cũng không phải tiếng Anh hay 


tiếng Bantu. Đó là tiếng Pãli và tiếng Phạn, đều giống nhau. Vì 


75 * Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


vậy, muốn hiểu thì chúng ta phải tìm hiểu ngữ nghĩa và ý nghĩa 
của chữ “Hinayana” được dùng trong tiếng Päli và tiếng Phạn như 


é 


thế nào. Từ ghép thứ hai là “yana”, có nghĩa là chiếc xe, cỗ xe 
(tiếng Hán-Việt gọi là: “thừa”). Riêng chữ này thì không có gì 
phải bàn cãi. Vẫn đề là ở chữ “hina”. 

Thứ nhất, chúng ta xem xét chữ “hina” đã được dùng ra sao 
trong Kinh điển Phật Giáo bằng tiếng Päli. Mọi người đều biết 
rằng, trong “Bài Thuyết Giảng Đầu Tiên” của Đức Phật (Kinh 
Chuyển Pháp Luân, Dhammacakkappavattana Sufa) mà Đức 
Phật đã khai giảng cho 05 Tỳ kheo đầu tiên (nhóm của ngài Kiều- 
trần-như), thì Đức Phật đã dạy: 


“Này các Tỳ Kheo, có hai cực đoan mà những người xuất gia 
phải nên tránh. Hai đó là gì? Sự mê đắm chạy theo khoái-lạc giác 
quan (dục lạc); điều đó thấp hèn (hỉna), phàm tục, là cách của 
những người tâm thường, là không đáng làm và không lợi lạc; và 
sự dẫn thân vào việc tự hành xác bản thân, việc đó chỉ mang lại 
sự đau đơn, là không đáng làm và không lợi lạc.” 

Ở đây, rõ ràng Kinh điển Päli đã ghỉ lại lời Đức Phật dạy 
điều đó là “hina”, tức là “thấp hèn, không đáng làm, đáng chê”. 

Chúng ta cũng biết rằng trong các kinh, Đức Phật thường hay 
dùng những cách nói gồm nhiều chữ đồng nghĩa, để các chữ đó sẽ 
định nghĩa bồ sung cho nhau nhằm mục đích củng cố, làm tăng 
chắc ý nghĩa mà Phật muốn chỉ dạy. Tất cả chúng ta đều biết rằng 
những tính từ “phàm tục”, “là cách của những người tâm 
thường”, “không đáng làm”, “không lợi lạc” là những tính từ bỗ 
trợ cho từ “hina” (thấp hèn) trong câu kinh đó. 


Trong những kinh Pali khác và trong những luận giảng khác, 


từ “hinz” thường xuất hiện trong những cụm từ so sánh đối đãi 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 76 


như: “hina-majjhùna-panita”, có nghĩa là “kém-trung-tốf”. Theo 
cách ghi chép này, từ “ha” trong cụm từ “hina-majjhima- 
panita” (hay đôi khi chỉ hai từ đối đãi là “hina-panira”) luôn luôn 
được dùng để chỉ tính chất “xấu”, “kém”, “tệ hại”, “không đáng 
làm”, “không nên làm”, ví dụ như những phẩm chất Tham, Sân, Sỉ 
là những thứ “hina”. 


Rõ ràng nó có nghĩa là “thấp hèn, không đáng làm, đáng 
khinh”, chứ không phải có nghĩa là “nhở” hay “nhỏ hơn”, “ít 
hơn”. 


Quyên Chú Giải Kinh Đại Nghĩa Thích (Maha-niddesa- 
aithakatha), một trong những luận giảng có ghi chép cụm ba từ so 
sánh này, có định nghĩa từ “hina” là: “hinatfike hinafI lamakad”, 
(nghĩa là: “7zong cựm ba từ có chứa “hind”, thì chữ “hina” có 
nghĩa là “lamaka”). 

Bây giờ ta đối chiếu với Từ Điển của Hội Kinh Điển Päli 
(PTS) lại định nghĩa từ “Jøwaka” như vây: “không nghĩa lý, kém, 
tỒi, tệ, thấp hèn, xấu, tội lỗi”— (tiếng Anh: “insignificant, poor, 
inferior, bad, sinful”). Từ đồng nghĩa thông thường của từ 
“lamaka” này là “papa”=“xâu”, “ác”. Như vậy đó, dường như cứ 
càng so sánh, thì ý nghĩa càng tiêu cực hơn, tồi tệ hơn. Trong 
Luận giảng này có đưa ra một ví dụ và giải thích răng: “... chính 
những tham muốn, dục vọng là “hina”, là nguyên nhân dẫn đến 
tái sinh vào những cảnh giới thấp xấu (niraya: như địa ngục, súc 
sinh... ). 

Bây giờ hãy coi trong những kinh điển của Đại Thừa! Trong 
bộ kinh Laiirawistara (Phô Diệu Kinh), chúng ta tìm thấy một văn 
bản Đại Thừa của kinh “Chuyển Pháp Luân” (Dhamma- 


71 * Không Có "Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


cakkappavaftana Suffa), trong đó chữ “hinđ” cũng được dùng y 
hệt như trong bản kinh bằng tiếng Päli. 


Trong quyên “Tiểu Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận” 
(Mahayanasutralankara) của ngài Vô Trước (Asanga), đầy là một 
tác phẩm đại diện tiêu biểu của kinh điển Đại Thừa, chúng ta có 
thể tìm thấy nhiều điều thú vị. Ngài Vô Trước giảng rằng: “Có ba 
loại người: hina-madhyama-vishishta.... (kém-trung-tốt)”. Cách 
diễn đạt này thì giống y như cách diễn đạt trong cụm ba từ tương 
tự trong tiếng PÄli: “hina-majjhima-panita” đã nói trên. 

Điều này đã nói lên một điều răng: Vhững người Đại Thừa 
trong quá khứ xa xưa đã thực thụ hiểu rõ nghĩa của chữ “hỉna) 
là gì, và đã cỗ ý đóng dấu cái tên “hina-yana° (Tiểu Thừa), và 
đã dùng từ “hina” như một chữ để bôi nhọ, theo đúng nghĩa 
%chỉ những phẩm chất tiêu cực” của nó trong tiễng Päli và tiếng 
Phụạn. 


Một đoạn ghi chép đáng quan tâm trong Kinh 
Catushparishatsutra, được ghi thành bốn cột song song bằng tiếng 
Phạn, Pãli, Tây Tạng và bằng tiếng Đức được dịch từ tiếng Hán. 
Ở đây, lại một lần nữa, là một ghi chép của bài kinh đầu tiên của 
Phật là kinh “Chuyển Pháp Luân” (Dhammacakkappavattana 
Surra). Chúng ta đã tìm hiểu và đối chiếu bản kinh này trong tiếng 
PälI và tiếng Phạn như đã nói trên. Phần tiếng Đức được dịch từ 
tiếng Hán ghi rằng: “Ersens: Œefallen zu finden an und 
anzunechmen die miedrigen und iiblen Siten der gewohnliche 
Personen”. Chúng ta không cần phải chỉ rõ ở đây từ nào trong hai 
từ là “mniedrigen” (đáng khinh) hay từ “#blen” (xấu, ác) là được 
dịch tương ứng với từ “hi„z”. Tuy nhiên, điều đó cho thấy rõ một 


điều là chữ “ha” đã được dịch vào tiếng Hán với ý nghĩa từ 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 78 


nguyên thực sự của nó “7u cực”, nghĩa của những tính chất, 
phẩm chất xấu, đáng khinh, tồi, kém, nhược. Vì vậy, chữ “hina” 
đã được dịch đúng theo nghĩa “mô fả những tính chất tiêu cực” 


của nó từ tiếng Phạn (giống hệt trong tiếng Päli) qua tiếng Hán. 


Ở cột tiếng Tây Tạng, chúng ta tìm thấy ghi là: “đman-pa”, là 
từ dịch nghĩa của từ “ha” trong tiếng Phạn, đúng với phần ghi 
và chú thích của Jé Gampopa như đã nói ở đoạn trước. Nhiều 
người lại biện minh cho rằng vIệc gọi tên “Tiêu Thừa' theo Phật 
Giáo Tây Tạng là mang nghĩa đơn giản, tức chỉ mang nghĩa là 
“chiếc xe nhỏ”, “chiếc xe chở ít người” chứ không mang ý nghĩa 
bôi nhọ là “tiểu nhược, thấp hèn, đáng khinh...” kia. Điều nảy là 
do sự nhằm lẫn nữa trong các Tự Điển Tạng-Anh của Sarat 


Chandra Das' Dictionary có ghi rằng: 


- “đman-pa: thấp, kém về mặt phâm chất và số lượng; ít, nhỏ”. 
Còn Từ Điền Jaschke's Dictionary ghi rõ hơn là: 


- “dman-pa: 1. thấp, kém về số lượng: ít, nhỏ. 2. về mặt phẩm 
chất: tầm thường, thấp hèn, tiểu nhược [tiếng Phạn: ïna].” 


Điều này có vẻ như chữ “Jina” vốn chỉ có nghĩa thấp kém, xấu 
nhược về mặt “phẳm chất” trong tiếng Phạn đã được dịch qua 
tiếng Tây Tạng thành từ “đ#mzn-pa” mang hai nghĩa là thấp kém 
cả về hai mặt phẩm chất và số lượng. Điều này giải thích được 
rằng vì sao dường như Jé Gampopa đã muốn nói rằng nhiều người 
Tây Tạng hiểu chữ “hinayana” (Tiểu Thừa) theo nghĩa thứ hai, có 


3266 


nghĩa là “chiêc xe nhỏ”, “chiệc xe chở í£” (chỉ sô lượng). 


Bây giờ chúng ta đã rõ lý do tại sao có sự nhằm lẫn hay một số 
biện minh cho răng chữ “hinayana” (Tiêu Thừa) có hai nghĩa như 
chữ “đman-pa” trong tiếng Tây Tạng. Điều nhằm lẫn hay biện 


minh này đã làm cho nghĩa gôc của từ là “chiệc xe tiêu nhược, 


79 * Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


thấp hèn, đáng khinh” trở thành “chiếc xe nhỏ, chiếc xe chở ít 


”? 


hơn”. 


Nhưng đây chỉ là phương pháp nghiên cứu và giải thích sai 
lệch. Dù cho thế nảo về chữ “Hinayand” thì sự biện minh đó về 
mặt ngôn ngữ học, về mặt thời gian lịch sử, cũng hoàn toàn không 


đúng. 


Chữ “Hinayana” không phải là tiếng Tây Tạng! Chữ 
“Hinayana” là tiếng Pãli và tiếng Phạn cổ xưa. Và về mặt từ 
nguyên học, từ “hina” chỉ mang ý nghĩa bôi nhọ vả chê bai của 
những người Đại Thừa từ thời xưa dành để gọi những trường phái 
Phật Giáo bảo thủ đã không tán đồng với những quan điểm và 


kinh sách và trước tác Đại Thừa của họ, mà thôi. 


b. Vậy thì “Hinayana” (Tiểu Thừa) là cái gì? Là trường phái 
Phật Giáo Theravada (Trưởng Lão Bộ)? - Điều đó rõ rệt là không 
đúng trong lịch sử. Nên chữ “Hinayana” nêu bị dùng để chỉ Phật 
Giáo Nguyên Thủy Theravada (Trưởng Lão Bộ) ngày nay ở Tích 
Lan, Miễn Điện, Lào, Campodia, phần phía nam Việt Nam ... thì 
là cảng vừa sai lầm, thiếu hụt kiến thức, và càng vẫn mang tính 
khinh miệt đối với những Phật tử đương đại hiện thời ở những xứ 
đó. 

Đó có phải xuất phát từ cách gọi tên hay chỉ là hai danh từ diễn 
tả về hai thái độ tỉnh thần (quả vị A-la-hán và quả vị Bồ-tát) đã 
được diễn giải trong giáo lý của Phật giáo Đại Thừa và Kim 
Cương Thừa sau này hay không? - Chắc chăn cũng là không đúng 


về mặt thời gian lịch sử và nguôn gôc ngôn ngữ. 


Vì vậy, không thực có nên Phật giáo nào có tên là “Hinayana” 


(Tiểu Thừa)! “Hinayana” (Tiểu Thừa) chỉ là một giai thoại! 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 80 


(“Giai thoại”: nghĩa là câu chuyện, những điểu mà người ta 
tin hay cô tin trong một thời gian lâu, nhưng chúng không có 
thực, không tôn tại thật. Nó đông nghĩa như tính chất hư cấu của 
“chuyện huyện thoại” — Tác giả Kare A. Lie dùng từ tiếng Anh 
“Myth” đề tả về câu chuyện “Hinayana”, có nghĩa là chuyện như 


chuyện thần thoại, chuyện hoang đường, tưởng tượng). (ÑD.) 


Cho nên, nếu là những người Phật Tử có trí và có học thì nên 
đẹp bỏ từ ngữ đó vào một ngăn của một “Viện Bảo tàng về Phân 
Ly Tôn giáo' nào đó, và tìm những ngôn từ khác để diễn đạt 
những thái độ tinh thần (của những trường phái Phật Giáo bảo thủ 
nguyên thủy cô xưa) mà họ (những người Đại Thừa) muốn định 
nghĩa. 


2. Không Có “Tiểu Thừa? Trong Phật Giáo 
Tác giả: Chan Khoon San 


Theo Tỳ kheo ngài J. Kashyapf, chữ “Hinayana” bị những 
người theo Đại Thừa (Mahayana) dung để dán nhãn đặt tên cho 
những trường phái Bảo Thủ của Phật Giáo đã không tán đồng với 
những quan điểm và kinh sách mới của Đại Thừa. 


Vào năm 1950, Hội Phật Tử Thế Giới (World Fellowship of 
Buddhists) tổ chức đại hội ở thủ đô Colombo, Sri Lanka (Tích Lan) 
và tất cả đại biểu đã thống nhất đề nghị không được tiếp tục dùng 
chữ “Himayana” (Tiểu Thừa) để gán gọi nền Phật Giáo ở những 
nước như Tích Lan, Thái Lan, Miễn Điện, Cam-pu-chia, Lào, một 
phần phía nam của Việt Nam ... (hay ở những nước có nhiều tu 
viện và những Phật tử thực hành giống vậy như ở Mỹ, Úc, Đức ...) 


§1 * Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


Mặc dù vậy nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn còn nhiều người 
viết trong thời hiện đại vẫn còn tiếp tục dùng danh từ mang tính 
khinh khi này và vẫn tiếp tục sai lầm dùng chữ này để chỉ Phật 
Giáo Nguyên Thủy Theravada (Trưởng Lão Bộ), ví dụ như trường 
hợp trong quyền sách nổi tiếng của Jane Hope như đã nói ở phần 


trước. 


$ Trong một bài viết nôi tiếng mang tên “Phật giáo Đại Thừa- 
Phật Giáo Theravada” (Theravada-Mahayana Buddhism), nhà sư 
tiên sĩ Wapola Rahula đã ghi rõ rằng: 


“Sau khi Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Lân Ba. con trai của Vua 
Asoka, là ngài Mahinda, đã mang toàn bộ Tam Tạng Kinh Tipitaka 
qua Tích Lan, cùng với những luận giảng đã được trùng tuyên tại 
Hội Đông Kết Tập Kinh Điền Lân Ba đó. Kinh điển được mang qua 
Tích Lan vẫn còn được lưu giữ cho đến tận ngày nay, không bị mắt 
một trang nào. Kinh điển này đã được ghi chép bằng tiếng Päli, 
vốn là ngôn ngữ phố thông được dựa trên tiếng Magadhi (Ma-kiệt- 
đà) mà Đức Phật đã chọn dùng (để giảng dạy). Vào lúc này vẫn 
chưa hệ có xuất hiện (w tưởng hay trường phái) 'Tiểu Thừa' nào 


” 


cả. ”.... 


“Chúng ta không nên nhằm lân cái tên “Hinayana” (Tiểu Thừa) 
với Theravada (Trưởng Lão Bộ), bởi vì hai cái tên này không đồng 
nghĩa với nhau. Phát giáo Theravada đã di đời qua Tích Lan vào 
Thế kỷ thứ 3 Trước CN, vào lúc đó vẫn chưa có “Đại Thừa" nào cả 
— (thì lấy ai mà gọi họ hay bất cứ ai bằng cái tên “Tiêu Thừa đó? 
Chữ “Tiểu Thừa' thì chỉ xuất hiện và lan truyền sau này, vào 
khoảng giữa Thế kỷ I Trước CN và Thế kỷ 1 Sau CN. —ND.) 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 82 


“Hinayand” là tên gọi (chỉ do những người Đại Thừa gọi -ND) 
những trường phải được phát triển ở Ân Độ và họ không liên quan 
gì đến hình thức Phật giáo Theravada ở Tích Lan.” 


“Vì vậy, vào năm 1950, Hội Phật Tử Thế Giới... đã thống nhất 
không tiếp tục dùng chữ “Hinayanad” (Tiểu Thừa) để gọi nên Phật 
Giáo ở những nước như Tích Lan, Thái Lan, Miễn Điện, Cam-pu- 
chia, Lào, một phần của Việt Nam...v.v... Đó là lịch sử văn tất về 
Theravada (Trưởng Lão Bộ), Mahayana (Đại Thừa) và Himayana 
(Tiểu Thừa).” - (ND) ® 


$ Tôi cũng đã đọc thông tin trên internet một bài viết có nhan đề 
“Phật Giáo Theravada là gì?” của tác giả Maung Kyauk Senmmn, 
trong đó có ghi rõ ràng: 

“Cái tên “Hinayanad” (Tiểu Thừa) bây giờ đã thuộc về đĩ vãng. 
Nếu bây giờ cái tên đó vẫn còn được dùng thì nó có nghĩa là nói về 
bất kỳ hay tất cả những trường phái, nhánh phải cổ xưa đã chìm 
vào quên lãng. Ngày nay, chỉ còn hai trường phải còn tôn tại, đó 
là: Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada (Trưởng Lão Bộ) và Phật 
giáo Đại Thừa Mahayana. Hai trường phái này nên thán thiện hơn 
và chan hòa với nhau hơn vì mục đích chung là đóng góp cho sự an 


lạc và thanh bình cho thể giới.” 


Điều đó muốn nói là: Chữ “Hinayand” (Tiểu Thừa) vẫn được 
dùng ngày nay là để chỉ những trường phái Phật Giáo Bảo Thủ cổ 
xưa đã không còn tồn tại. Sự thật là nhiều người viết cũng còn dùng 
cái tên này với sự biện minh rằng đó chỉ là cái tên mà Phật giáo Đại 
Thừa dùng (cho nên họ phải dùng theo để diễn đạt lối viết của 
mình). Nhưng hãy suy nghĩ lại mà xem, “H¡nayana” là một chữ 


mang tính sai quây và mang tính bôi nhọ từ người nói. 


83 s Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


Tự Điền Wikipedia2 và những Bách Khoa Toàn Thư khác đã 
định nghĩa nếu dùng ngôn ngữ sai lạc và mang tính bôi nhọ để gọi 
một người khác thì đó là hành động phỉ báng (defamatory). Cho 
nên trong tất cả ý nghĩa, kế cả về mặt pháp lý, không nên tiếp tục 


dùng danh từ âu trĩ và mang nghĩa tiêu cực này nữa! 


Trong Kinh Kesaputfa Sutfa giảng cho những người Kalama, 
Đức Phật đã khuyên dạy như vây: 


“Này những người Kalama, các người có nghỉ ngờ và hoang 
mang là điều hợp lý thôi, bởi vì sự nghỉ ngờ khởi lên từ một vấn đê 
còn đáng nghỉ ngờ. Này những người Kalama, đừng bao giờ bị dân 
dắt bởi những lời thuật lại, hay bởi những truyền thống hoặc những 
lời đôn đại. Đừng để bị dân dắt bởi những ảnh hưởng của những 
kinh kệ, bởi những lý luận suy diễn, hay bởi những hình thức bê 
ngoài, hoặc bởi những sự phóng đoán, những ý kiến đoán mò, hay 
bởi những khả năng bê ngoài nhìn có vẻ hợp lý, hay chỉ bởi vì ý 
nghĩ: “Đây là thấy ta” (nên ông nói gì cũng đúng). 

“Nhưng này những người Kalama, khi nào các người tự mình 
biết rõ những việc gì là không lành mạnh (akusala), và sai trái, và 
xấu tệ (hỉna): bị những bậc trí hiển quở trách, những việc mà nếu 
khi áp dụng và thực hiện nó thì sẽ dẫn đến khổ đau và nguy hại, thì 
hãy từ bỏ chúng... `. 


Tôi tin chắc rằng những bậc hiền trí cũng sẽ quở trách việc dùng 
chữ “Hinayana” mang nghĩa tiêu cực để gọi những trường phái 
Phật Giáo Bảo Thủ cô xưa chỉ vì không tán đồng theo lý thuyết và 
kinh sách trước tác (sau nguyên thủy) của Đại Thừa. 

Ngày nay, rất nhiều Phật tử, và kế cả những Tăng Ni ở những 
nước có Phật giáo Đại Thừa, vẫn còn dùng tên “Hinayana” (Tiểu 
Thừa) để gọi những Trường phái Phật Giáo khác với Đại Thừa. 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 84 


Một số là do được giáo dục bởi giáo lý Đại Thừa, một số thì do 
thiếu hiểu biết về nguồn gốc lịch sử, ý nghĩa ngôn ngữ của chữ 


“Hinayana” nên họ vẫn dùng một cách sai lạc thiêu ý thức. 


Đa số lại càng bị sai lầm khi dùng chữ “Hinayana” (Tiêu Thừa) 
để chỉ Trường phái Phật Giáo Theravada (Phật Giáo Nguyên Thủy 
Trưởng Lão Bộ). 


Phân còn lại, khi nói về trường phái Phật Giáo Theravada ở các 
nước Đông Nam Á (như Tích Lan, Thái Lan, Miễn Điện, 
Cambodia, Lào, một phần phí nam của Việt Nam...), người có 
hiểu-biết và lễ-độ thì gọi là “Phật Giáo Nam Tông”, người thiếu 


nhã nhặn và tiếp tục sai lầm thì vẫn gọi là “Hinayana” (Tiểu Thừa). 


Khi tôi được giới thiệu là một Phật tử thuộc truyền thống Phật 
Giáo Tích Lan cho một người trong Hội Phật Giáo Tây Tạng ở 
Thung Lũng Klang, Malaysia, thì lập tức người đó nói rằng: “À, 
vậy ra là ngài theo Phật Giáo Hinayana (Tiểu Thừa)!”. Khi tôi nói 
với người đó rằng “Hinayana” (Tiểu Thừa) là một chữ không lịch 
sự và mang tính khinh khi, thì người đó tỏ ra rất ngạc nhiên và nói 
rằng từ đó là do những sư thầy ở Tây Tạng giảng dạy. Cho nên họ 
gọi tên “Tiểu Thừa” một cách thản nhiên và không hề biết đó là 


một từ mang nghĩa xâu và bôi nhọ. 


3. Hai Pháp do Đức Phật giảng dạy 
đề dẫn đến bình-an và hạnh-phúc 


Ngôn Từ Nhẹ Nhàng và Sự Lễ Độ, (hai Pháp sãkhalyañca 
pafisantfharo trong bài kinh “Sạngt Suffz” (Kinh Cúng Phụng, 
thuộc Trường Kinh Bộ) là một trong những “song pháp” được Đức 
Phật giảng dạy để dẫn đến sự bình-an và hạnh-phúc cho mình và 


§5 s Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


cho mọi người. Đó cũng là những phẩm chất, nhân cách chung 
được những bậc trí hiền trong tất cả mọi tôn giáo, mọi sắc tộc và tín 
ngưỡng đều khen ngợi và khuyên làm, bởi vì những pháp này làm 
tăng thêm sự hòa hảo và thanh bình cho nhân loại khắp nơi. 

Vì vậy một điều thật mỉa mai là đến tận bây giờ vẫn còn nhiều 
người thầy vẫn tiếp tục dùng từ ngữ không lễ độ như tên 
“Hinayana” để dạy cho những hàng đệ tử của mình. Điều đó vẫn 
luôn làm chạm lòng tự ái của những người theo Phật Giáo Bảo Thủ 
Nguyên Thủy. Những sư thầy đó đi khắp nơi trên đất nước họ và 
trên thế giới để giảng dạy về lòng bi mẫn, sự tử tế và an lạc cho 
mọi người, mà trong khi đó vẫn dùng từ ngữ khinh miệt để gọi 
những Phật tử đồng đạo thuộc trường phái chính thông khác, chỉ vì 
một lý do là những trường phái này vẫn chủ trương bảo thủ theo lời 
Phật dạy trong các Kinh bộ Nikayas, vẫn chủ trương theo đuôi quả 
vị A-la-hán và đã không chấp nhận, tán đồng với luận thuyết mới 
của Đại Thừa. 


4. Dẹp Bỏ Chữ “Tiểu Thừa? 
Đề Tăng Sự Hòa Hợp Trong Phật Giáo 


Trong Kinh Akkosa Sutfa (Kinh Phi Báng) thuộc Bộ Kinh Liên 
Kết (Tương ưng kinh bộ, SN 7:02), Đức Phật đã chỉ dạy cách để 
ứng phó, để đáp lại những lời sỉ nhục, không phải bằng cách im 
lặng, nhưng bằng cách đáp lại cho người đang sỉ nhục mình. Đức 
Phật đã nói với ông Bả-la-môn quá khích đó rằng, nếu ông ấy 
chuẩn bị đồ ăn, thức uống để mời những khách viếng thăm, nhưng 
họ không chấp nhận dùng những loại đồ ăn đó, thì mặc nhiên 
những thứ đồ ăn thức uống đó được trả lại cho ông Bà-la-môn. Và 


Đức Phật nói như vầy: 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 86 


“Cũng tương tự như vậy, này ông Bà-la-môn, rằng với những 
điều ông đã sỉ nhục ta, người không sỉ nhục ông: với những điều 
ông đã nhạo báng ta, người không nhạo báng ông: với những điều 
ông đã gây gỗ với ta, người không gây gỗ với ông: Ta không chấp 
nhận (những điêu đó) từ ông. Tất cả những điều đó là của ông, này 


Bà-la-môn. Tát cả vân là của ông”. 


*Ai mà sử nhục lại kẻ đang sỉ nhục mình, phỉ báng lại kẻ đang 
phỉ bảng mình, gây gỗ lại với người đang gây gỗ với mình, thì ta 
gọi là đang ăn chung, đang ăn chia với kẻ đó. Nhưng ta thì không 
ăn chung hay ăn chia với ông những thứ đó, này Bà-la-môn. Tất cả 
là của ông”. 

Tất cả những Phật tử được khuyên phải dẹp bỏ từ ngữ hay cái 
tên “/inayana” (Tiểu Thừa), một chữ sai trái và mang tính phi 


báng và bôi nhọ. 


Ngày nay, mặc dù thông tin rất dễ dàng được tìm thấy, được 
nghiên cứu khắp nơi, tuy nhiên, nhiều diễn giả hay người viết về 
Phật giáo vẫn tiếp tục dùng chữ “Hinayana”(Tiêu Thừa) để chỉ 
những trường phái Phật Giáo Bảo Thủ ngày xưa (và cả trường phái 
Theravada còn lại bây giò). Trong số đó chắc cũng có nhiều người 
không có ý hay suy nghĩ phỉ báng khi dùng từ ngữ đó. Tuy nhiên, 
họ vẫn không chịu đọc lại, tìm hiểu lại về nguồn gốc, ý nghĩa, từ 
nguyên để biết được đó là một từ ngữ mang ý nghĩa phi báng, làm 
chạnh lòng những người theo Phật giáo nguyên thủy Nam Tông. 
Nhiều người cứ tiếp tục dùng từ ngữ khiếm nhã như vậy chỉ vì họ 
cứ tăm tắp nghe theo lời những thế hệ người thầy của họ trước đó. 
Họ tiếp tục gọi “Tiểu Thừa' chỉ vì tin những người thây của họ dạy 


sao thì đúng vậy. 


§7 * Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


“Vậy thì, giống như một hàng người mù, người sau kẾ sau người 
trước; người đầu tiên không thấy, người ở giữa cũng không thấy, 


người cuối cùng cũng không thấy”. 

“Thật không hợp lý nếu một người khôn ngoan phải giữ mãi, 
duy trì (nghĩa gốc là: “bảo vệ?) một điều mà đưa đến kết luận 
rằng: “Chỉ có những điều này là Chân lý, và tất cả mọi điễu khác 
là sai trái ?” 

(Xem Kinh “Canki Sufa” ví dụ về một hàng người mù mà Đức 
Phật đã giảng cho những Bà-la-môn). 


Tôi tin tưởng rằng tất cả những người lịch thiệp và nhã nhặn, dù 
là Phật tử hay không phải là Phật tử, sẽ ngưng dùng tên gọi 
“Hinayana” (Tiêu Thừa) để gọi những trường phái Phật Giáo kinh 
bộ nguyên thủy, cho dù nó có còn tồn tại hay không, cho dù họ có 
biết hay không biết đó là một cái tên mang tính bôi nhọ về mặt 


ngôn ngữ, từ nguyên và cũng không đúng gì về mặt lịch sử, sự thật. 


Thậm chí đa số dùng chữ này với sự sai lầm rất buồn cười. 
Ngay cả khi cố biện minh và tiếp tục diễn dịch chữ “Hinayana” ra 
nghĩa “chiếc xe nhỏ”, thì đó cũng là thái độ mang tính khinh miệt 
và tự đại vô lý. Vì từ lúc Giác Ngộ cho đến hết 45 năm dài đi 
truyền bá Giáo Pháp, Đức Phật đã chưa bao giờ giảng dạy điều gì 
về cái gọi là Đại Thừa hay Tiểu Thừa cả. 

Đã đến lúc mọi người cần bỏ đi, và dùng từ ngữ chính xác hơn 
mà giới Phật học thế giới đã quyết định và khuyên dùng. Đó là 
“Phật Giáo Nguyên Thủy hay “Phật Giáo Bảo Thú”, hay “Phật 
Giáo Nam Tông” hay “Những Trường Phái Kinh Bộ Nikaya”. 

Còn khi muốn nói về những nền Phật Giáo ở các nước Đông 
Nam Á như Tích Lan, Thái Lan, Miễn Điện, Cambodia, Lào, một 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 88 


phần phía nam Việt Nam... thì cái tên đúng là Phật Giáo 
Theravada (Trưởng Lão Bộ) hoặc ngày nay cũng được gọi chung 
là “Phật Giáo Nguyên Thủy” hay là “Phật Giáo Nam Tông”, đó 
là tên của một trong những Trường phái Phật Giáo Bảo Thủ Kinh 
Bộ (Nikaya) chính thống và Theravada đã di chuyển qua Tích Lan 
ngay trước cả khi có Phật giáo Đại Thừa xuất hiện ở Ân Độ. 


Ngôn Từ Nhẹ Nhàng (ái ngữ) và Sự Lễ Độ là “hai pháp” thực 
hành mà Đức Phật đã dạy để đem lại sự bình-an và hạnh-phúc cho 
mọi người. Điều đó làm gia tăng sự tôn trọng, hòa đồng và thanh 
bình cho nhân loại. Nên nếu mọi người không còn gọi tên hay viết 
chữ “Hinayand” (Tiểu Thừa) nữa, thì đó sẽ là điều tôn trọng và hòa 
hảo dành cho tất cả Phật Giáo Kinh Bộ cổ xưa và cả Phật giáo 


Theravada còn tôn tại bây giờ. 


$ Nếu bạn không bỏ suy nghĩ mang tính hạ thấp hay cách gọi họ 
một cách sai lạc và mang tỉnh khinh khi là “Hinayana” (Tiểu 
Thừa), vậy thì bạn vẫn tiếp tục những kiểu suy nghĩ gì về họ khi mà 
bạn vẫn đang tiếp tục hành hương và thăm viếng những nên Phật 
giáo Nguyên Thủy trên những đất nước hiển hoà của họ? 

Điều đó không thật buồn cười hay sao, khi mà những người còn 
tiếp tục khinh khi tôn giáo của người khác là tiểu nhược và thấp 
hèn (hina) mà lại liên tục lai vãng, thăm viếng và hành hương đề 


chiêm bái nền Phật Giáo của họ ngay trên những đất nước của họ? 


5. Ai Là Những Trường Phái Phật Giáo 
Bảo Thủ Kinh Bộ (Nikaya)?®) 


Theo học giả Warder'? về Phật Giáo Ấn Độ, Mười Tám (18) 
trường phái Phật Giáo Kinh Bộ Nikayas hình thành trong khoảng 


§9 + Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


thời gian từ 100-200 năm sau Bát-Niễỗt-bàn (Parinibbana) của Đức 
Phật, tức là khoảng thời gian giữa hai lần Hội Nghị Kết Tập Kinh 
Điển lần thứ Hai và lần thứ Ba. Những trường phái này bị gọi là 
“Hinayana” hay “Tiểu Thừa” (có nghĩa là “Chiếc Xe Tiêu Nhược, 
Thấp Kém), một từ được dùng bởi những người theo trường phái 
Đại Thừa, có ý khinh khi những trường phái Phật Giáo nguyên thuỷ 
đó và tự đề cao trường phái Đại Thừa của mình. Có một điều chúng 
ta luôn ghi nhớ rằng, Đức Phật chưa bao giờ dạy cho những học trò 
của mình bắt cứ từ ngữ nào về xe lớn, xe nhỏ hay Tiêu Thừa, Tiểu 
Thừa gì cả. Chỉ có “Con Đường Bát Chánh Đạo” là diệt trừ khô 
đau mà thôi. 

Theo những ghi chép trong cuốn Mahayamsa') (Đại Sử Tích 
Lan), sau lần Kết tập kinh điển lần thứ Hai, các trường phái đã tách 
ra gồm 18 trường phái như sau: 

(1) Mahasanghika (Đại Chúng Bộ), tách ra khỏi Tăng Đoàn 
nguyên thủy và tạo ra hai trường phái là: 

(2) Gokulika (Kê Dận Bộ) và 

(3) Ekavyoharika (Nhất Thuyết Bộ). 

- Từ nhánh phái Gokulika (Kê Dận Bộ), lại sinh ra ba nhánh 
phát: 

(4) Pannatti (Thi Thiết Bộ), 

(5) Bahulika hay Bahussutiya (Đa Văn Bộ) và 

(6) Cetya (Chế Đa Sơn Bộ), bao gồm cả bản thân 
Mahasanghika (Đại Chúng Bộ) là (6) bộ phái. 

- Từ trường phái (7) Theravada (Thượng Tọa Bộ hay Trưởng 

Lão bộ) hai nhánh phái được tách ra, đó là: 

(5) Mahimsasaka (Hóa ĐỊa bộ) và 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 90 


(9) Vajiputtaka (Độc Tử bộ). 
- Sau đó, lại từ bộ phái thứ (9) VaJjiputtaka (Độc Tử bộ), lại tạo 


ra thêm bốn bộ phái khác là: 

(10) Dhammuttariya (Pháp Thượng bộ), 

(I1) Bhaddayannika (Hiền Trụ bộ), 

(12) Channagarika (Mật Lâm Sơn bộ) và 

(13) Sammitiya (Chánh Lượng bộ). 

- Trong khi đó, từ bộ phái thứ (8) là Mahimsasaka (Hóa Địa 
bộ), lại sinh ra thêm hai nhánh phái khác nữa là: 

(14) Sabbathivada (Nhất Thiết Hữu bộ) và 

(15) Dhammagutika (Pháp Thượng bộ). 

- Rồi từ nhánh (14) Sabbathivada (Nhất Thiết Hữu bộ), lại sinh 
ra nhánh phát: 

(16) Kassapiya (Ca Diếp bộ). Sau đó nhánh phái thứ (16) (Ca 
Diếp bộ) này lại phân chia và tạo ra thêm hai nhánh phái: 

(17) Samkantika (Thuyết Chuyển bộ) và từ nhánh phái thứ (17) 
này lại sinh ra nhánh phái: 

(18) Suttavada (Kinh Lượng bộ). 


+ Ghi Chú: 


Trong một nghiên cứu khác của P.V. Bapat:6) Mahasanghika (Đại 
Chúng Bộ) đã sinh ra bảy (7) bộ phái và còn Theravada (Trưởng Lão 
Bộ) đã phái sinh ra mười một (11) bộ phái. Chủ thuyết của từng bộ 


phái sẽ được tóm tắt ở những trang sau. 


Theo Tiến sĩ Rhys Davids,” bằng chứng ghi chép trong Bộ 
Mahayastu (Đại Sự) của Phật Giáo giải thích rằng những kinh điển 


O1 » Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


chính của bộ phái Lokuttaravadins [Thuyết Xuất Thế bộ, một tiêu bộ 
phái bắt nguồn từ trường phái Mahasanghika (Đại Chúng bộ) vốn là 
phái đầu tiên tách khỏi trường phái Theravada (Trưởng Lão Bộ)] có 
rất ít điều khác biệt với kinh điển của trường phái Theravada (Trưởng 
Lão Bộ). Sự khác nhau nồi bật là về những vấn đề mang tính huyền 


thoại. 


Thực chất, tất cả những trưởng phái Phát Giáo Nguyên Thủy đều 
đặt quả vị A-la-hán làm mục tiêu tu hành của một Phật tử đạo hạnh, 
chứ không phải là quả vị Bồ-tát. Tuy nhiên, những quan niệm về một 
A-la-hán và một số vấn đề đị biệt về giáo lý của một số phái trong họ, 
nhự đã nói trước đây, có ít nhiều khác biệt so với trường phái 
Theravada (Trưởng Lão Bộ), điều này đã dẫn đến sự biên soạn quyên 
Kathavatthu (Những Điểm Dị Biệr)®) do A-la-hán Mogsaliputa Tissa 
(Mục-kiển-liên Tử-đề-tu) làm chủ trì tại Hội Đồng Kết Tập Kinh Điền 
lần thứ Ba. Độc giả nên tham khảo quyên Kafhavafthu (Những Điểm 
Dị Biệr) đề thấy rõ toàn bộ những bác bỏ đối với những quan điểm dị 
giáo, không chính thống của nhiều trường phái, bộ phái khác nhau. 


Trong hầu hết những trường hợp, những sự khác nhau giữa một 
trường phái Kinh Bộ này và một trường phái Kinh Bộ khác có thể là 
do những yếu tô khác nhau về mặt địa lý, chứ không phải là những 
khác nhau về vấn đề học thuyết hay giáo lý. Những khác biệt đầu tiên 
trước “Cuộc Phân Ly Giáo Phái” cho thấy những tu sĩ Phật Giáo có xu 
hướng tách ra thành một nhóm ở miền Tây xung quanh tam giác 
Kosambi-Mathura-Ujjaini và nhóm miền Đông ở Vesali. 


Ngay trong trường phái Theravada (Trưởng Lão Bộ), trong những 
sự kiện xảy ra ở Hội Đồng Kết Tập thứ Hai, cho thấy rằng những tu sĩ 
ở miền Tây, đặc biệt là những Tỳ kheo đến từ vùng Kosambi và 


A vanfi làm chú írì nhóm trường phái này. 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 92 


Nhóm đầu tiên tách ra khỏi Trưởng Lão Bộ chính là 
Mahasanghika (Đại Chúng bộ), vẫn còn bám trụ lại ở trong và xung 
quanh Pataliputta (Hoa Thị Thành) như là trung tâm hoạt động của 
họ, trong khi đó phái Theravada (Trưởng Lão Bộ) thì trụ lại tại Avanti 
và bắt đầu phát triển nhanh về xuống phía Maharashtra, Andhra và 
xuống đến xứ Chola và Tích-Lan (Ceylon). 


Ngay sau kỳ Kết Tập lần thứ Hai, Mathura đã trở thành trung tâm 
hoạt động của trường phái Sabbathivada (Nhất Thiết Hữu Bộ) và từ 
đó, ảnh hưởng của họ được lan truyền và phát triên khắp miền Bắc Ấn 
Độ, đặc biệt là ở Kashmir và Gandhara. 


Bộ phái Kassapiya (Ca-Diếp bộ) thực chất cũng là một nhóm 
những Tỳ kheo thuộc trường phái Theravada nguyên thủy (Trưởng 
Lão Bộ), bị tách ra khỏi bởi những người theo bộ phái Sabbathivada 
(Nhất Thiết Hữu bộ) và sau một thời gian dài, họ vẫn giữ liên lạc với 


trung tâm ban đầu của họ ở Sanchi gần Bhopal. 


Mở rộng nhiều nhất là bộ phái Sammitiya (Chánh Lượng bộ), họ 
mở rộng qua tận Avanti và GuJarat và thành lập trung tâm hoạt động ở 
Sindhu, những người theo Lokuttaravada (Thuyết Xuất Thế bộ, một 
tiểu bộ phái) thì cũng mở rộng chỉ nhánh ra đến tận vùng Bactria xa 
XÔI. 

Hầu hết các phái trong 18 trường phái Kinh Bộ Nikaya đều không 
tồn tại lâu. Một số ít thì tăng trưởng và tồn tại trong vài thể kỷ, nỗi 
bất nhất đó là: Theravada, Sabbathivada, Mahasanghika, 
Sammifiya, và Lokottaravada. 


Ngài Huyền Trang (Hsuan Tsang) đã chiêm bái Ấn Độ vào khoảng 
những năm 629-645 sau CN, đã ước lượng số lượng 7} kheo ở Ấn Độ 
và những xứ láng giềng khoảng dưới 200 ngàn người, trong số đó 
khoảng 3⁄4 thuộc trường phái bảo thủ Kinh Bộ Nikaya và số 1⁄4 còn lại 
thuộc nhóm trường phái Đại Thừa. Cuối cùng, phái Đại Thừa đã mở 


93 s Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


rộng từ nguồn sốc phía Nam về phía Bắc và Đông Ấn Độ, đến những 
vùng Trung Á và Trung Hoa, lẫn lướt hơn những trường phái Kinh Bộ 
NÑikaya nguyên thủy. 


Trong những trường phái bảo thủ Kinh Bộ Nikaya còn lại, như đã 
nói trên, thì trường phái Theravada (Trưởng Lão Bộ) đã được thành 
lập và phát triển ở Tích-Lan (Sri Lanka) và Miễn Điện (Burma) và đã 
tồn tại cho đến tận ngày hôm nay, sau khi Phật Giáo Ấn Độ đã bị biến 


mắt sau cuộc tàn sát Hồi Giáo vào thế kỷ thứ 12 sau CN. 
+ Ghi Chú: 


Những nhà hành hương lỗi lạc Trung Hoa là Pháp Hiển (Fa Hsien) 
và Nghĩa Tịnh (7-/sing) tu học theo trường phái Phật giáo Kinh Bộ 
nguyên thủy “Chánh Lượng Bổ” (Sammiriya), còn gọi là trường phái 
Phật Giáo theo Chánh Trí Kiến; còn ngài Huyền Trang (Hsuan 
Tsang) thì học theo Phật Giáo Đại Thừa (Mfahayan4) sau này. 


6. Chủ Thuyết Của Những Trường Phái 
Bảo Thủ Kinh Bộ Nikaya 


(A) Đại Chúng Bộ (Mahasanghika) và những bộ phái liên 


quan: 


Đại Chúng Bộ (Mahasanghika) hay còn gọi là trường phái 
“Đại Hội Đồng Tăng Chúng” (vì được tham gia bởi hàng ngàn Tỳ 
kheo và cư sĩ dị giáo, yêu sách “10 Điều” sai biệt với chánh luật), 
được biết đến như là một trường phái Kinh Bộ Nikaya đầu tiên ly 
khai khỏi Tăng Đoàn sau Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ 
Hai. Họ có trung tâm hoạt động tại Pataliputta (Hoa Thị Thành), 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 94 


nhưng về sau họ di chuyển qua Magadha theo 2 hướng, một theo 
hướng Bắc và một theo hướng Nam. 


Nhóm đi về phía Nam ngừng lại ở Andhra Pradesh và trú ngụ 
xung quanh vùng Amaravati và Dhanakataka, những chi nhánh 
nhóm này thì tập trung ở Nagarjunikonda, trú ngụ rải rác trên 


những núi xung quanh. 


Phiên bản tiếng Pãli được ra đời bao gồm những mẫu chữ viết, 
mẫu chữ khác được phát hiện ở khắp những vùng này, như là: 
Pubbaseliya, Uttaraseliya hay Aparaseliya, Siddhatthika và 
Rajagirika - những địa danh này được gộp lại và được gọi bằng một 
tên chung là khu vực “Andhaka” bởi Ngài Buddhaghosa (Phật 
Âm) trong quyên luận giảng Kafhavatthu (Những Điểm Dị Biệt) 
của Ngài. 

Còn về những nhóm của Đại Chúng Bộ di chuyên theo hướng 
Bắc, Ngài đã kế đến những bộ phái như Ekabboharika, Gokulika, 
Pannattivada và Bahusuttika. Tuy nhiên, chỉ có bộ phái Gokulika 
và những quan điểm của nhóm nảy đã được nhắc đến trong quyên 
Kathavatthu (Những Điểm Dị Biệt) này, còn 3 bộ phái kia đã không 
được nhắc đến, có lẽ vì 3 bộ phái kia đã không còn duy trì bất cứ 
ảnh hưởng hay sự phát triển nào đáng quan trọng cả. 

(1) Gokulika (Phạn: Kukkulika) (Kê Dận bộ) — Triết lý của bộ 
phái này xem cuộc đời là bể khô, là bị thiêu đốt trong sự thống khô 
và không bao giờ có hạnh phúc, là một chảo lửa địa ngục (kukkul4), 
vì họ đã hiểu lầm về ý nghĩa của Kinh Lửa. 

(2) EKkavyoharika (Phạn: Ekavyavaharika) (Nhất Thuyết bộ) — 
Bộ Phái này không được biết đến vào những thời kỳ sau đó, có lẽ 
nó đã được nhập trở lại trong Đại Chúng Bộ (Mahasanghika). 


95 s Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


(3) Bahulika (Phạn: Bahusrutiya) (Đa Văn bộ) — trường phái 
này, như tên được gọi, nhẫn mạnh vào trí thức và sự uyên bác, trình 
độ hiểu biết về tôn giáo như là một điều quan trọng (bahusuffa = 


học hành, uyên bác). 


(4) Cetiyavada (Phạn: Chaitiyavada) (Chế Đa Sơn bộ) — Bộ 
phái này nhân mạnh vào sự quan trọng của việc thờ phụng, cúng 
bái (cefiya= đền thờ, bảo điện). Bộ phái này cũng được nhận dạng 
chính là bộ phái Lokottaravada (Thuyết Xuất Thế bộ, một tiểu bộ 
phái) bởi vì quyền Mahavastu (Đại Sự), một văn bản được thừa 
nhận LÀ của bộ phái Lokottaravada NÀY, cũng nổi bật việc thờ 


cúng những đền thờ cefiya. 


(5) Pannattivada (Phạn: Prajnaptivada) (Thi Thiết bộ) — 
trường phái về giả thiết, khái niệm (pannafri = giả thiết, khái niệm). 
(6) Purvasaïla (Đông Sơn Trụ bộ) và Aparasaila (Tây Sơn Trụ 
bộ = Uttarasaila) — là những bộ phái ở vùng Andhra mà những 
người theo trường phái này được gọi là “những người ở trên núi 
phía Đông, Đông sơn” và “những người ở trên núi phía Tây. Họ là 


một phần của những trường phái ở khu vực “Andhaka” nói trên. 


(B) Theravada (Trưởng Lão Bộ) và những bộ phái liên quan: 


Theravada có nghĩa là giáo lý của những bậc trưởng lão và 
chính là Tăng Đoàn (Sangha) nguyên thúy của Phật Giáo Ân Độ 
từ thời Đức Phật còn tại thế, mà từ nó những trường phái bắt nguồn 
và ly khai. Kinh điển của trường phái này được ghi chép bằng tiếng 
Pãäli, được công nhận là ngôn ngữ được Đức Phật dùng để giảng 
dạy giáo pháp. 


(1) Mahisasaka (Hóa ĐỊa bộ) — được đặt theo tên của địa danh 
nơi mà bộ phái này được thành lập. Cũng giống như Theravada, 


Một Số Tham Luận Vẻ Phật Giáo * 96 


phái Mahisasaka cũng theo quan điểm một A-/a-hán là bậc đã vượt 
qua mọi sự cám dỗ và không còn thối chuyên nữa. 


(2) Vajjiputaka (Phạn: Vatsiputriya) (Độc Tử bộ) — khả năng 
là trường phái này được thành lập bởi những tu sĩ Bạt Kỳ (VaJjI), 
những người đã không tham gia vào phái Đại Chúng Bộ 
(Mahasanghika) mà tách riêng ra thành một nhánh độc lập sau này. 
Chính họ đã xem duyệt lại phiên bản mới của Vi Diệu Pháp Tạng 
(Abhidhmma) dựa vào niềm tin về sự tồn tại của một cá thể con 
người, niềm tin này cũng được tán đồng bởi phái Sammitiya (chính 
niềm tin này cũng được tán đồng bởi phái Sammitiya (Chánh 
Lượng bộ). Cả hai phái này cũng được gọi chung là những người 
theo phái Độc Tử Bộ (những Puggalavadin), tức những người theo 
phái Puggalavada, đồng nghĩa với Vajjiputaka. 


(3) Dhammutftarika (Phạn: Dharmottariya) (Pháp Thượng bộ) 
— Một bộ phái thiên về những Giáo Lý (Dhamma) cao diệu hơn, 
đây là phái có nguồn gốc từ bộ phái Vajiputtaka (Độc Tử Bộ) và 
được tìm thấy ở Aparanta gần vùng biên Maharastra nơi có khu vực 


cảng biển Soparakal và những nơi gần đó. 


(4) Bhaddayanika (Phạn: Bhadrayanika) (Hiền Trụ bộ) — 
Chiếc xe của “Điềm Lành”, cũng là một bộ phái xuất phát từ 
VaJjiputtaka (Độc Tử bộ). Những người theo phái này chủ trương 


giáo lý “anupubbabhisamaya” — tức chủ trương việc giác ngộ Tứ 
Diệu Đề là tiến trình phân khúc bắt buộc theo đúng trình tự tu hành. 


(5) Channagarika (Phạn: Sannagarika) (Mật Lâm Sơn bộ) — 
trường phái của 6 thành phố, một bộ phái sinh từ Vajjiputtaka (Độc 
Tử bộ). Họ chủ trương giáo lý Dukkhaharoti, khi thốt ra chữ 
“dukkha” (khô) thì sẽ thấy được tuệ giác (nama). 


97 s Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


(6) Sammitiya (Phạn: Sammatiya) (Chánh Lượng bộ) — Tên 
của bộ phái này xuất phát từ chữ “samưna đifthỉ” có nghĩa là Chánh 
Kiến. Bộ phái này có nguồn gốc từ bộ phái Mahakaccana (Hóa Địa 
bộ), tuy nhiên theo quyên Mahavamsa (Đại Sự), thì nó có nguồn 
gốc từ Vajiputtaka (Độc Tử Bộ). Giáo lý nổi bật duy nhất của bộ 
phái này là xem bản chất của một con người (puggala) là dùng để 
“chuyên chở' 5 tập hợp Uấn (skandha) từ lúc sinh cho đến tái sinh. 
Giống như những người theo phái Sabbathivadins (Nhất Thiết Hữu 
bộ), họ cũng thừa nhận có khoảnh khắc chuyên tiếp giữa lúc chết 


và tái sinh, cũng được gọi là Trung Âm (amtarabhava). 


(7) Sabbathivada (Phạn: Sarvastivadin) (Nhất Thiết Hữu bộ) 
— tên của trường phái này bắt nguồn từ chữ “sabba afhï”, có nghĩa 
là “mọi thứ đều hiện hữu” hay “Nhất Thiết Hữu”, nói lên giáo lý 
của trường phái này. Thật ra họ cũng đồng nhất về quan điểm về 
cuộc đời con người và vũ trụ giỗng như trường phái Theravada, 
như là sự không có linh hồn trường cửu, tức là vô ngã, mọi thứ đều 
theo luật Vô thường và Nghiệp quả (karzzn4.). Tuy nhiên, trường 
phái Sabbathivada (Nhất Thiết Hữu bộ) còn tin thêm về sự hiện 
hữu thật sự của Năm Uẫn (khandha) câu tạo nên một thực thể sống, 
một cái “con người”, trong khi trường phái Theravada cho răng 
Năm Uấn là không tôn tại hiện hữu. Vì vậy, những người bên phái 
Nhất Thiết Hữu Bộ chấp nhận rằng Năm Uẫn (khandha) tồn tại, 
hiện hữu trong mọi lúc - quá khứ, hiện tại và tương lai. 


(5) Dhammagutika (Phạn: Dharmagupta) (Pháp Thượng bộ) — 
khởi đầu ở Gujarat và Sindhu và được đặt theo tên của vị trưởng 
lão nhận sứ mạng đi Hy Lạp là Dhammarakkhita hay Dharmagupta, 
Ngài được phái đi ngay sau khi Hội Đồng Kết Tập kinh điển lần 
thứ Ba. Điều này giải thích tại sao bộ phái này đã không được nhắc 
đến trong quyên Kathavafthu (Những Điểm Dị Biệt). 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 98 


(9) Kassapiya (Phạn: Kasyapiya) (Ca-Diếp bộ) — được đặt tên 
theo người sáng lập ra bộ phái này là Kassapagotta, người đã cùng 
với Trưởng lão Majhima đã truyền bá Phật Giáo ở vùng Himalaya. 
Bộ phái này chính là cùng một phái với bộ phái Haimavata (Tuyết 
Sơn bộ) ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn đó. 


(10) Samkantika (Phạn: Sautrantika) (Thuyết Chuyển bộ) — 
trường phái này không chấp nhận giá trị của toàn bộ Vi Diệu Pháp 
Tạng (Abhidhammna) và chỉ thừa nhận những phần của nó ghi trong 
Kinh Tạng mà thôi. Vì thế, bộ phái này rất gần gũi với những người 
của bộ phái Suttavada (Kinh Lượng bộ), những người chỉ theo 
giáo lý trong Kinh Tạng. 


7. Sách và Tài Liệu Tham Khảo 


(Những chú thích tĐ› ©) --: 8) trọng quyển sách) 
œ@ “Origin and Expansion oƒ Buddhism” (Nguồn gốc và sự Phát 
triển của Phật Giáo), tác giả Đại Đức J.Kashyap. 


- “The Path oƒthe Buddha” (Con Đường Của Đức Phát), do 
Kennecth W. Morgan biên soạn, Nxb Motilal Banarsidass, Delhi, 
1966. 


(@) (4) en.wikipedia.org/wiki⁄Defamation; (b) 
www.businessdictionary.com/definition/defamation 


(3) <pjdhism Course” (Giáo Trình Phát Học), tác giả Bro. Chan 
Khoon San. Sách xb 2006-201]. 


(® Tmdian Buddhism (Phật Giáo Ấn Độ), (Chương 1 và 10), tác 
giả A.K. Warder. Nxb Motilal Banarsidass Publishers Private 
Limited, Delhi 2000. 


99 s Không Có “Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 


5) <avamsa - Great Chronicle öøƒ Ceylon” (Đại Biên Niên Sử 
Tích Lan). Người dịch Wilhelmn Geiger. Nxb. Pali Text Sociefy 
(Hội Kinh Điển Päli-(PTS)), London, 1912-1980. 


(6) «2500 Years oƒ Buddhism” (2500 Năm Phật Giáo). Chương 
VỊ, “Những trường phải và Nhánh Phái Phật Giáo”. tác giả P. V. 
Bapat. Cục XB, Bộ Thông Tìn và Truyền Thông, Chính Phú Ấn 
Đó, Xb 1967. 


Œ) Day¡ds. T. W. Rhys: 


- “The Sects oƒthe Buddhists in Journal oƒ the Royal Asiatic 
Society 1891, pp. 409-422”. (Tiến sĩ Davids. T. W. Rhys: “Những 
Bộ Phái Phát Giáo”, đăng trên Tờ “.Journal oƒ the Royal Asiafic 
Socrety”, Năm IS9], trang 409-422; 


- “The History and Literature 0ƒ Buddhism (Lịch sứ Văn Học 
Phật Giáo). Nxb. Bharatiya Publishing House, Varanasi, India 
1975. 


(8 «P2 jmrs oƒ Controversy — A Translation oƒ the Katha- Vatthu” 
(Những Điểm Dị Biệt - Bản Dịch Qua Tiếng Anh), của Shwe Zan 
Aung và nữ Tiến sĩ Mrs. Rhys Davids. Nxb. Päli Texts Society 
(Hội Kinh Điển Päli -PTS), London 1979. 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 100 


Lời người dịch 


Đây là một quyền sách nhỏ (booklet) được soạn thảo bởi tác giả 
Chan Khoon San (cũng là tác giả soạn thảo những quyên sách Giáo 
Trình Phật Học, Hành Hương Vẻ Xứ Phật). Trong đó, có trích đăng 
một bài nghiên cứu của học giả Kare A. Lie khá øgắn gọn nhưng khá 
lý thú với những giải thích về mặt từ nguyên và lịch sử xung quanh 


chữ hay tên gọi “Hinayana` (Tiểu Thừa). 


Cùng với sự cho phép, gửi gắm của tác giả và Trung Tâm Thiền 
“MAHASI Meditation Centre” ở Yangon, Miễn Điện, tôi đã dịch 
quyên sách nhỏ này đề ấn tống cho những Phật tử gần xa. 


Chúng ta cũng từng chứng kiến nhiều Phật tử xuất gia và Phật tử 
tại gia ở Việt Nam vẫn dùng từ “Tiểu Thừa' để chỉ Phật giáo ở những 
nước có “nền Phật giáo không theo Đại Thừa”. Trong đó, tóm tắt lại, 


những sự sai lâm của họ là: 


1. 'Hinayana' (Tiêu Thừa) là tên của Phật Giáo rước-Đại Thừa ở 


Ấn Độ. (Điều nay là sai). 


2. 'Hinayana' (Tiêu Thừa) là tên mà những người Đại Thừa đầu 
tiên dùng để gọi ¿á/ cả trường phái bảo thủ Kinh bộ (Nikaya) vì không 
theo chủ trương và kinh sách trước tác của Đại Thừa. (Điều này chỉ 
đúng một phần). 


3. “Hinayana`' (Tiêu Thừa) là tên để gọi Phật Giáo Theravada, tức 
Trưởng Lão Bộ. (Điễu nay là sai). 

4. 'Hinayana` (Tiêu Thừa) là tên để gọi các nền Phật Giáo ở các 
nước Nam Á như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campodha, 
một phần phía nam Việt Nam... (Điều này là sai, vì Phật giáo ở 


những nước này chính là Theravada Trưởng Lão Bộ). 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 102 


5. “Hinayana' (Tiểu Thừa) chỉ mang nghĩa bình thường là “chiếc 
xe nhở”, không mang tính sỉ nhục. (Điều này là sai, vì “Hina-yana” là 
có nguôn gốc từ tiếng Päli và tiếng Phạn, và được những nhà Đại 
Thừa đâu tiên của Ấn Độ dùng, và chữ “hina” không phải mang nghĩa 


là “nhở”, mà nó mang ý nghĩa xâu, rồi, tiêu nhược). 


6. 'Hinayana` (Tiêu Thừa) là tên dùng để chỉ tất cả những người 
chỉ lo tu một cách ích kỷ để giải thoát cho mình chứ không giúp đỡ 
người khác cùng giải thoát và chỉ chủ trương quả vị A-la-hán. (Điểu 
này là sai, vì quả vị A-la-hán không phải là “hina” theo nghĩa của từ 
đó, và không thể có ai còn “vết dấu) của tâm tính ích-kỷ mà có thể trở 
thành bậc thánh A-la-hán theo định nghĩa của Đức Phát). 

Những người ngày xưa đó sau khi tự đặt cho mình cái tên “Đại 
Thừa) rồi đi gọi những người khác không đồng tình với quan điểm của 
mình là “7iểu Thừa), mà chữ “Tiểu” lại mang nghĩa của chữ “hina” 


(tiêu nhược, tôi, tệ, thấp kém) chứ không phải chữ “cu/z” (nhỏ).” 


Dù chấp nhận rằng Bồ-tát thừa là cao quý nhất, thì cũng nên có 
Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa dành cho những chúng sinh có 
căn cơ và hạnh nguyện khác nhau tùy duyên mà tu hành. Thật ra, một 
người đệ tử Thanh Văn chứng ngộ bậc A-la-hán giải thoát hay bậc 
giác ngộ thành Phật Duyên Giác cũng đều là những bậc thánh quý 
hiếm, thanh tịnh, đáng tôn kính vào thời đó và bây giờ, chứ không 
phải là những người “tiêu nhược, thấp hèn' như cách gọi như vậy. 
Điều đáng buồn hơn là ngày nay chẳng dễ gì tìm thấy mấy ai là bậc 
thánh hay A-la-hán trong số hàng trăm triệu Phật tử đang tu hành. 

Trong Ba Tạng Kinh Điển Đức Phật chưa bao giờ cho rằng những 
bậc Thanh Văn và Duyên Giác là “tiểu nhược, thấp hèn' gì cả. 

Thật ra “Hinayana' (Tiểu Thừa) là không có thực, không tồn tại 
trong Phật Giáo. Đó chỉ là sáng tác bởi những người Đại Thừa cổ 
xưa ở Ấn Độ dùng đề gọi những trường phái Phật giáo nguyên thuỷ 


103 * Lời Người Dịch 


không tán đồng với lý thuyết và kinh sách của Đại Thừa mà thôi. 
Đáng buôn là cách gọi mang ý nghĩa khinh miệt đó của những người 
Đại Thừa ngày xưa không may vẫn còn lưu truyền đến bây giờ, cho 
dù những người hay những trường phái bị gọi tên như vậy đã đâu còn 
ai... chỉ còn lại những người vẫn đứng gọi họ bằng cái tên như vậy, cứ 
như gọi chọc những làn gió và mây trời ngàn năm chỉ thờ ơ không 
một lời đáp trả. 

Xin cảm ơn thời gian và công đức của thầy Thích Trúc Thông 
Tịnh (Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt) đã đọc lại bản thảo lần cuối. 

Cảm ơn Phật tử Thu Nga đã góp phần đánh máy bản thảo. (Cảm 


ơn anh Huỳnh Văn Thịnh đã làm bản in và vi tính cho trang web 
2020.) 


Nhà Bè, tháng Giêng 2012 
Lê Kừn Kha 


Một Số Tham Luận Về Phật Giáo * 104 


